TỊNH TÔNG 
NHẬP MÔN 


Thành viên chuyển ngữ: 


Minh Trí 
Nhu Thuận 


MỤC LỤC 


11. 
2Ó: 


". 
23. 


97. 


I. Vì sao tu hành pháp môn Tịnh độ? 

II. Tam phước 

1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, 
từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp 

2. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không 
phạm oai nghi 

3. Phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc 
tụng Đại thừa, khuyến tấn hành giả 

II. Chướng ngại của hành giả 

IV. Tiêu trừ chướng ngại 

1. Không tìm lỗi người 

2. Không khen mình chê người 

V. Pháp thanh tịnh giải thoát 


101. 


111. 
115. 
12, 
T5: 
149. 


1. Xa rời huyên náo 

2. Ít muốn biết đủ 

3. Xa rời lợi dưỡng 

4. Dùng tâm không mong cầu thuyết pháp 
5. Không dùng tâm tham ô để thuyết pháp 
6. Không lấy việc cung kính, cúng dường 
để bản thân yên vui làm lợi ích 

7. Dùng tụng kinh niệm Phật để đè nén 
vọng niệm 

VI. Chánh pháp tuyệt đối tương ứng với 
lợi ích chân thật 

VII. Bốn nguyên tắc để phân biệt chánh tà 
VIII Hạnh tốt và hạnh xấu 

IX. Ba cương lĩnh lớn của hành môn 

X. Điểm quan trọng của hành môn 

XI. Phụ lục 

1. Người nội trợ trong gia đình làm sao để tu 
Bồ-tát đạo ngay trong đời sống thường ngày 
2. Tỉnh yếu pháp thập niệm 


Kính thưa chư 0ị đồng tu, 


Lan này thời gian tụ hội của chúng ta tuy 
rất ngắn, gần đây đúng lúc tôi giảng kinh ở Los 
Angeles và San Jose, có không ít đồng tu đến 
gặp tôi nói đến việc công phu tu học không đắc 
lực. Ở trong kinh luận, Phật nói đến công đức 
lợi ích thù thắng nhưng chúng ta vẫn không thể 
gặt hái được gì. Rốt cuộc nguyên nhân này nằm 
ở đâu? Cho nên ba ngày này, tôi nghĩ chúng ta 


sẽ cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề này. 


L VÌ SAO TUHÀNH 
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ? 


§ học Phật pháp, mục tiêu hàng đầu 
của chúng ta đương nhiên sẽ là liễu thoát sanh 
tử, siêu việt luân hồi, đây là một vấn đề lớn, 
chính là “một đại sự nhân duyên“ mà Phật 
giảng trong kinh Pháp Hoa. Trong rất nhiều 
kinh luận Đại thừa đức Thế Tôn nói cho chúng 
ta biết, bất luận là trên lý luận hay phương 
pháp, không gì không lấy điều này làm mục 


tiêu cuối cùng. 


12 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Nhưng Phật pháp truyền đến ngày nay, y 
theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc thì đã được 
3.000 năm, còn theo ghi chép của người ngoại 
quốc thì cũng đã hơn 2.500 năm. Pháp truyền 
qua thời gian dài như vậy sẽ không tránh khỏi 
sanh ra những điều không tốt. Trong kinh điển 
Đại thừa thường gọi hiện nay là thời kỳ mạt 
pháp, cũng tức là 2.500 năm sau khi đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni diệt độ, căn tánh của chúng 
sanh ở thời đại này dĩ nhiên là không giống với 
thời xưa. Bởi vì có rất nhiều kinh luận và pháp 
môn không phải là không tốt, nhưng người 
hiện nay như chúng ta tu học không được, thực 


sự là nói được mà làm không được! 


Y cứ theo lý luận và nguyên tắc của kinh 
điển Đại thừa, cho dù là tu học bất kỳ pháp 
môn nào, Hiển giáo cũng tốt, Mật giáo cũng 
tốt, Thiền tông cũng tốt, Giáo hạ cũng tốt, tất 
cả đều cần phải đoạn kiến tư phiền não mới có 
thể liễu thoát sanh tử. Cái gì gọi là kiến tư phiển 


não? Nói một cách đơn giản thì “kiến” chính 


Vì sao tu hành pháp môn Tĩnh độ? 13 


là chỉ cho kiến giải sai lầm, cách nhìn sai lầm 
đối với vũ trụ nhân sinh, đó gọi là “kiến phiền 
não”. “Tư” là chỉ cho tư tưởng sai lầm và cách 
nghĩ sai lầm. Phạm vi bao hàm của “kiến tư” 


quá rộng, quá lớn. 


Trong kính luận đức Phật đem vô lượng 
kiến tư phiền não quy nạp thành mười loại lớn, 
đây là để thuận tiện cho việc thuyết pháp. Mười 
loại lớn này đã bao gồm tất cả, nhưng thật ra mà 
nói người hiện nay không đoạn được, một thứ 
cũng đoạn không nổi, huống hồ là mười loại 
lớn! Nếu như đoạn không được phiền não thì 
tu học cả đời này sẽ không thể thành tựu. Đây 
không phải là vấn đề của một người nào đó, mà 


là căn bệnh chung của người hiện nay. 


Chúng ta từ trong cuốn “Niệm Phật Luận” 
của đại sư Đàm Hư có thể xem thấy được, ngài 
đã rất cảm khái mà nói, cả đời ngài gặp được, 
nghe được người tham thiển đắc thiển định đã 


là rất ít, rất ít rồi; còn người tham thiển khai 


14 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


ngộ thì không những cả đời chưa gặp, mà nghe 
cũng chưa từng nghe qua, đây là nêu ra một thí 


dụ để nói. 


Nếu như tham thiển không thể đại triệt 
đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không tính là 
thành tựu; đắc thiền định, công phu của định có 
cạn có sâu, công phu cạn thì sanh tới Sơ thiền, 
Nhị thiền, công phu sâu thì sanh tới Tam thiền, 
Tứ thiền. Trời Tứ Thiền và trời Tứ Không cũng 
chưa thoát khỏi thiên đạo, huống hồ người đạt 
được thiên định đã như “lông phụng sừng lân” 
rồi. Đây chính là nói rõ chúng sanh trong thời 
kỳ mạt pháp phiền não tập khí của bản thân 
rất nặng, lại còn thêm hoàn cảnh ngoại duyên 
không tốt. Cái gì là “không tốt”? Danh văn lợi 
dưỡng, tài sắc danh thực thùy (tiền tài, sắc đẹp, 
tiếng tăm, ăn uống, ngủ nghỉ) đều đang mê hoặc 
dụ đỗ; bên trong có phiền não, bên ngoài có mê 


hoặc thì bạn làm sao có thể thành tựu cho được? 


Huống hồ trong lúc tu học, những đại đức 


Vì sao tu hành pháp môn Tĩnh độ? 1Š 


"⁄# 


thời xưa thường nói là “ không thật thà”, câu nói 
này nghe rất có sức nặng, ý nghĩa cũng rất sâu, 
rất rộng. Chúng ta nghe xong thường không 
để ý, cười cười rồi thôi, không hề xem trọng, 
không biết được câu nói này đã nói trúng yếu 
điểm của chúng ta. 

Vì sao không thật thà? Việc này không 
ngoài hai nguyên nhân, nếu y theo kinh Phật 
mà nói thì đây gọi là thiện căn mỏng, không có 
phước báo. Nếu dùng lời hiện nay mà nói thì: 

Thứ nhất: Chúng ta đối với nghĩa kinh 
chưa thực sự hiểu rõ. 

Thứ hai: Chúng ta chưa nếm đủ nỗi khổ 
trong thế gian. 


Cho nên tu học không thành thật, như vậy 
sẽ bỏ lỡ việc lớn của cả đời chúng ta. 


Vậy thì phải làm sao mới có thể đạt được 
lợi ích thù thắng trong Phật pháp? Tu học như 


thế nào để ngay trong một đời này của chúng ta 


lồ TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


mới chân thật có thành tựu? Đây đều là sự mong 
mỏi trong lòng của mỗi vị đồng tu. Chúng ta đã 
có nguyện vọng này, nhưng tâm nguyện này có 
thật sự khẩn thiết hay không? Nếu như thật sự 
có nhận thức này, thật sự có tâm nguyện khẩn 
thiết, vậy thì người này trong kinh Phật gọi là 


“người giác ngộ”, họ chân thật đã giác ngộ rồi! 


Nếu như chúng ta vẫn sống mơ mơ màng 
màng, qua được ngày nào hay ngày đó, dùng 
tâm thái như vậy để học Phật thì vẫn là sống 
trong vô minh mê hoặc y như cũ, chẳng có giác 
ngộ, công phu tu học của họ làm sao đắc lực 
cho được! 


Những năm gần đây, chúng tôi trong các 
buổi diễn giảng, quý vị cũng nghe được từ các 
băng phi hình, đã có một số được viết thành 
sách, mọi người cũng đều xem thấy, chúng ta 
phải bắt đầu học từ đâu? Nhất định phải từ 
“Tam phước, Lục hòa”, Lục hòa không phải 


chỉ dành riêng cho đạo tràng của người xuất 


Vì sao tu hành pháp môn Tĩnh độ? L7 


gia, nếu như Lục hòa chuyên dành cho đạo 
tràng của người xuất gia vậy thì người tại gia 


làm sao mới có thể thành tựu? 


Chúng ta nhất định phải hiểu được Lục 
hòa không phân biệt tại gia hay xuất gia, cho 
nên Phật pháp là pháp bình đẳng. Đặc biệt là 
pháp môn Tịnh độ, A-di-đà Phật là đại từ đại 
bi, có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong 
chín pháp giới bình đẳng thành Phật, cho nên 
trong thời mạt pháp muốn thành tựu được thì 
chỉ có pháp môn này mà thôi. 

Trong số những người niệm Phật vãng 
sanh, có người đứng mà đi, có người ngồi mà 
đi, biết trước ngày giờ ra đi, không có bệnh 
khổ, chúng ta đích thực là tận mắt nhìn thấy, 
cũng có khi nghe thấy. Pháp môn này gọi là 
“đạo dễ hành”. Nền tảng tu học của pháp môn 
này vẫn là Tam phước, Lục hòa. Tôi nghĩ đồng 
tu chúng ta ai ai cũng biết Tam phước, Lục hòa, 


ai cũng có thể nói được, nhưng đã làm được 


18 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


chưa? Chưa làm được thì không có tác dụng gì. 
Mấy tuần trước tôi thuyết giảng ở Los 

Angeles, có một vị đồng tu đến nói với tôi, ông 
nói ông trì kính. 

Tôi hỏi: Ông trì kinh gì vậy? 

Ông nói: Con đã trì kímh Vô Lượng Thọ 
được ba ngàn lần. 

Tôi liền bảo với ông: Ông không phải trì 
kinh. 

Ông hỏi: Vậy thì là gì? Mỗi ngày con đều 


đọc tụng mà. 


Tôi nói: Ông chỉ đọc kinh, ông đọc được 


ba ngàn lần, ông không có trì. 
Ông hỏi: Thế nào gọi là trì? 


Tôi trả lời: Trì nghĩa là làm được, những 
gì Phật dạy trong kính ông đã làm được hay 
chưa? Nếu chưa làm được thì gọi là đọc kinh, 


2 / 


ngay cả “niệm kinh” cũng không phải, niệm là 


Vì sao tu hành pháp môn Tĩnh độ? 19 


gì? Niệm là trong tâm ông thật có, ông chỉ là 


hữu khẩu vô tâm, có đúng hay không? 
Ông nói: Dạ đúng. 


Hữu khẩu vô tâm thì gọi là đọc kinh, nệm 
kinh còn không có thì sao có thể gọi là “trì kinh“ 
cho được? 


Tôi đưa ra một câu nói trong kinh: “ Khéo 
giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”, ông làm 
được hay không? Kể ra thì ông vẫn thật thà, ông 
lắc đầu và nói: “Con chưa làm được”, nếu chưa 
làm được thì không phải là trì kinh. Trong kinh 
luận Đại thừa đức Phật nói với chúng ta: “Thọ 
trì đọc tụng, 0ì eười diễn nói”, thọ trì được đặt 
ở đầu tiên. Bạn đã hiểu những lý luận mà Phật 
giảng, bạn đã rõ ràng phương pháp, bạn có thể 
đem lý luận, phương pháp hoàn toàn làm được 
trong đời sống thường ngày, đó mới gọi là thọ 
trì. Cho nên thọ trì và đọc tụng là hai chuyện 
khác nhau, không thể xem là giống nhau. 


20 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Tôi dạy những người mới học Phật, ban 
đầu phải đem kinh đọc 3.000 lần, mục đích để 
làm gì? Đó là dạy bạn ghi nhớ những lời giáo 
huấn trong kinh điển không bao giờ quên, nhất 
định phải ở trong đời sống, ở trong xử sự, đối 
người tiếp vật làm cho được, đây gọi là thọ trì, 
như vậy mới có cảm ứng. Giả như bạn không 
làm theo, sau đó bạn đến nói với tôi là bạn 
có cảm ứng, tôi có tin tưởng hay không? Tôi 
tin. Tại sao tôi tin? Cảm ứng của bạn không 
phải là cảm ứng với chư Phật, Bồ-tát, mà bạn 
cảm ứng với yêu ma quỷ quái, thật sự có cảm 
ứng! Yêu ma quỷ quái gia trì cho bạn, giúp cho 
bạn tăng trưởng thêm tham sân si, giúp cho bạn 
tạo thêm ác nghiệp, giúp cho bạn nhanh đọa địa 
ngục A-tỳ hơn. 


Trong kinh Lăng Nghiêm đoạn sau cùng 
đức Thế Tôn nói người học Phật chúng ta có 50 
loại ấm ma, ma sẽ gia trì, chúng ta không thể 
xem thường sức mạnh, oai thần của ma. Nếu 


tâm của bạn chánh, hạnh chánh thì sẽ cảm ứng 


Vì sao tu hành pháp môn Tĩnh độ? 2Á 


đạo giao với Phật, Bồ-tát; nếu tâm tà, hạnh tà 


thì sẽ cảm ứng đạo giao với yêu ma quỷ quái. 


Xã hội ngày nay rất phức tạp, tình hình 
trong lục đạo so với chúng ta lại càng phức tạp 
hơn. Một người ở trong thời đại này muốn liễu 
sanh tử, thoát tam giới đích thực không phải 
là chuyện dễ, nhưng cũng không thể xem nó 
là việc quá khó, nếu xem quá khó thì cũng là 
sai lầm. Đích thực là có con đường, có phương 
pháp, nhất định phải tuân theo lời dạy của 
Phật-đà, y giáo phụng hành. 


IIL TAM PHƯỚC 


1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ 
tâm không giết, tu thập thiện nghiệp 


Phước thứ nhất trong tam phước là hiếu 
dưỡng cha mẹ, chúng ta đã giảng được rất 
nhiều lần rồi. Kinh thì chúng ta không thuộc, 
nghĩa của kinh thì mơ hồ không rõ, tâm hạnh 
lại trái ngược với lời dạy trong kinh, đây là đại 
bất hiếu, đại bất kính, nhất định phải biết được 
điều này. 


Phụng sự sư trưởng. Chúng ta học Phật, 


24 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


vị thây đầu tiên của chúng ta chính là Bổn sư 
Thích-ca Mâu-ni Phật, Bổn sư dạy chúng ta 
học theo A-di-đà Phật, cho nên A-di-đà Phật 
cũng là Bổn sư của chúng ta. Khởi tâm động 
niệm của chúng ta ở trong đời sống thường 
ngày, tâm ấy có giống với tâm của Phật hay 
không? Suy nghĩ có giống với suy nghĩ của 
Phật hay không? Tâm của Phật, suy nghĩ của 
Phật là những gì? Những gì nói trong kinh Vô 
Lượng Thọ, kinh A-di-đà chính là chân tâm 
của Phật, là hành trạng của Phật. Chúng ta có 
nghiêm túc thể hội hay không? Có nỗ lực đi 
làm hay không? 


Tu hành là y chiếu theo những tiêu chuẩn 
của Phật đã nói, đem những cách nghĩ, cách 
nhìn sai lầm của chúng ta trong đời sống hằng 
ngày sửa đổi trở lại cho đúng, đây gọi là tu 
hành. Nếu như mỗi ngày chúng ta giả làm hình 
dáng của người học Phật, nhưng trên thực tế 
là đang lừa mình dối người, cảm ứng này nhất 
định là ma, không phải là Phật, là ma đến gia 


Tam phước 25 


trì cho bạn. Dụng ý của ma đến gia trì là gì? Là 
muốn tiêu diệt Phật pháp, chướng ngại Phật 
pháp. 

Không những trong đời này của bạn 
không thể tự tại, không thể như ý, tương lai quả 
báo còn đáng sợ hơn nữa. Chúng ta có ý thức 
đến hay không? Chúng ta có cảnh giác đến hay 
không? Cho nên tôi khuyến khích các đồng tu, 
cơ duyên của chúng ta quả thật là vô cùng thù 
thắng, ở trong đời này mà mất đi thân người 
rồi đọa vào ba đường ác thì thật sự là rất đáng 
tiếc, nói khó nghe hơn là quá oan uống, không 


đáng chút nào. 


Cho nên nền tảng của Phật pháp, căn bản 
của căn bản chính là “hiếu kính”. Đem hiếu 
kính mở rộng ra, hiếu kính tất cả chúng sanh, 
đây là học Phật. Nếu như có thể làm được hiếu 
kính tất cả chúng sanh, vậy thì chúc mừng bạn, 
bạn không những thoát khỏi luân hồi mà bạn 
còn thoát khỏi mười pháp giới. Bởi vì chân thật 


26 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


hiếu kính hết thảy chúng sanh thì chỉ có Pháp 
thân Đại sĩ mới có thể làm được. Trong kinh Hoa 
Nghiêm nói, phải từ Viên giáo Sơ trụ trở lên mới 
có thể làm được. Bởi vậy không thể không phát 
tâm, sau khi phát tâm rồi thì phải hết sức nỗ lực 


thực hành, phải làm cho bằng được. 


Trong các việc làm thì nghiệp sát là tội 
nghiệp nặng nhất, cho nên Phật đã tổng hợp 
lại trọng tâm của giới luật, ngài dạy chúng ta 
“từ tâm không giết”. Trong nhà Phật thường 
nói: “Từ bỉ làm sốc, phương tiện làm cửa.” Phải 
vun bồi tâm từ bị, tuyệt đối không được sát hại, 
thậm chí cũng không được làm khổ não tất cả 
chúng sanh. Không có tâm từ bi thì không thể 
học Phật, não hại chúng sanh thì nhất định sẽ 
kết rất nhiều oán thù, cho nên những oan gia 
chủ nợ này báo thù lẫn nhau không bao giờ dứt. 

Người giác ngộ nhất định không thể kết 
oán thù với chúng sanh, phàm là người kết oán 


thù với chúng sanh đều là vì mê hoặc điên đảo, 


Tam phước PàYi 


đều là bị vô minh phiền não che lấp. Phải tu 
thập thiện nghiệp, đây chính là nền tảng của 
hành môn, chúng ta phải đem thập thiện nghiệp 
thực tiễn vào trong đời sống thường ngày, tiêu 
chuẩn đều là những lời dạy bảo trong kinh 


luận, phải từ nền tảng này mà vào cửa Phật. 


2. Thọ trì tam quy, đây đủ các giới, không 
phạm oai nghỉ 


Vào cửa Phật thì đầu tiên là thọ tam quy 
y, đây là Phật dạy cho chúng ta cách thoát ly 
lục đạo luân hồi, là phương hướng mục tiêu 
dẫn đến Bồ-đề Niết-bàn, gọi đây là “Tam bảo”. 
Tam bảo chính là giác - chánh - tịnh, mọi lúc mọi 
nơi giữ gìn tâm giác ngộ của chính mình, giác 
mà không mê. Chúng ta từ trước tới nay mê mà 
không giác, bây giờ chuyển trở lại gọi là “quay 


À/ 


vế”. Quay trở lại thì phải nương tựa vào “giác 


^UW 


mà không mê”. 


Lại dạy cho chúng ta từ những tri kiến sai 


28 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


lâm, cách nghĩ, cách nhìn sai lầm quay đầu trở 
lại, y theo chánh tri chánh kiến; tri kiến như thế 
nào mới được xem là chánh? Phật, Bồ-tát tuyệt 
đối sẽ không nói: “Tri kiến của ta mới là chánh 
tri chánh kiến, tri kiến của các vị đều là tri kiến 
sai lâm”, không có Phật, Bồ-tát như vậy. 

Phật, Bồ-tát nói với chúng ta: “Tri kiến 
tương ứng với tự tánh là chánh tri chánh kiến, 
tri kiến trái ngược với tự tánh là tà tri tà kiến”, 
nói theo cách này thì chúng ta mới phục. Bởi vì 
chúng ta chưa minh tâm kiến tánh nên phải thừa 
nhận cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều là 
sai lầm, cho nên lúc mới bắt đầu học không thể 
không nương nhờ vào Phật. Nhưng Phật nói rất 
hay, Phật không dạy chúng ta vĩnh viễn nương 
dựa vào ngài, cho nên chỉ nương dựa vào ngài 
trong một thời gian ngắn, không dạy chúng ta 
nương dựa vào ngài mãi mãi. Phật dạy chúng 
ta tự mình phải minh tâm kiến tánh, sau khi 
kiến tánh rồi thì không cần phải nương dựa vào 
ngài nữa. Nhưng trước khi chưa kiến tánh, nếu 


Tam phước đón) 


chúng ta không nương dựa vào ngài thì không 
có phương pháp thứ hai nào tốt hơn. 


Minh tâm kiến tánh nói dễ dàng như vậy 
sao? Nhất định phải đoạn phiền não, phá phiền 
não chướng! Phiển não đã chướng ngại tự tánh 
của chúng ta, bạn có phiền não thì nhất định 
không thể kiến tánh, còn phải học pháp môn. 
Học pháp môn cũng phải phá sở tri chướng, 
sở tri cũng làm chướng ngại tự tánh. Phải phá 
trừ hai thứ chướng ngại lớn này thì mới có thể 
minh tâm kiến tánh. 

Lời này nói ra thì dễ mà để làm được thì 
quá khó, cho nên Phật dạy những phàm phu 
nghiệp chướng sâu nặng và căn tánh ám độn 
như chúng ta phải phát nguyện cầu sanh Tịnh 
độ, đây là phương pháp quá tuyệt diệu. Có thể 
tạm thời không cần đoạn kiến tư phiển não 
mà vẫn được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, 
cũng không cần tu học vô lượng pháp môn, chỉ 


cần đây đủ ba điều kiện “tín, nguyện, hạnh” 


30 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


thì đều có thể vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây 
Phương Cực Lạc gặp A-di-đà Phật, hết lòng 
học với A-di-đà Phật, đến nơi đó rồi mới đoạn 
phiền não, mới học pháp môn, như vậy chúng 


ta mới có thể được cứu. 


Do đó thọ trì tam quy, chúng ta phải quy y 
A-di-đà Phật, quy y kinh điển Tịnh tông. Kinh 
điển Tịnh tông hiện nay chỉ có năm kinh một 
luận, bạn quy y năm kinh một luận thì rất tốt, 
nếu như chê nhiều thì hãy chọn một quyển nào 
đó trong sáu quyển cũng được. Cũng có người 
sẽ hỏi, một quyển không phải là quá ít hay sao? 
Chúng ta xem thấy trong Vãng Sanh Luận, xem 
thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục, từ xưa tới 
nay có nhiều người ngay cả một bộ kinh cũng 
không biết, trọn đời chỉ niệm một câu A-di-đà 
Phật, họ cũng có thể đứng mà vãng sanh, ngồi 
mà vãng sanh. Một câu danh hiệu cũng có thể 
thành tựu, huống hồ là một bộ kinh? Chúng ta 
ở đây phải chân thật tin tưởng, giống như trong 
kinh Kim Cang nói: “Lòng tin không đổi”, như 


Tam phước 31 


vậy chúng ta mới có thể thành tựu. 


Tăng bảo, chúng ta quy y Đại Thế Chí và 
Quán Thế Âm, trong Tịnh tông chúng ta quy 
y Tam bảo là thực hiện trên sự tướng. Đại Thế 
Chí đại biểu cho lý trí, không phải cảm tình, 
Quán Thế Âm đại biểu cho từ bi. Cho nên, bảo 
bạn quy y Tăng là bảo bạn quy y từ bi của lý 
tánh chứ không phải là từ bi của cảm tình; từ bị 
của cảm tình sẽ làm hỏng việc, từ bi phải dùng 
lý trí để làm nền tảng, như vậy mới gọi là thọ 


trì tam quy. 


Chữ “giới” trong “đầy đủ các giới”, chúng 
ta có thể giải thích là những lời răn dạy của đức 
Phật trong tất cả kinh điển, chúng ta đều phải 
tuân thủ. Giới không phải là những giới điều 
khô khan cứng nhắc, bạn hãy tỉ mỉ mà xem 
những lời dạy bảo trong kinh điển thì sẽ biết 
được những giới điều này đều bao gồm ở trong 
đó, không hề thiếu sót. Lại từ trên nền tảng này 


khế nhập vào pháp môn của Bồ-tát. 


32 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Pháp môn của Bồ-tát thứ nhất là phát 
tâm rộng lớn, phát tâm Bồ-đề. Muốn vãng 
sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì các vị 
đồng tu phải ghi nhớ thật kĩ điều này. Ở trong 
kinh, Phật đã giảng điều kiện vãng sanh cho 
chúng ta, gồm “hai câu tám chữ”. Trong kinh 
Vô Lượng Thọ nói đến ba bậc vãng sanh, bất 
luận là bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ đều 
là giống nhau, đều phải “phát tâm Bồ-đề, nhất 
hướng chuuên niệm “. 


Cái gì là tâm Bồ-để? Chính là tâm muốn 
độ chúng sanh, “chíứns sanh 0ô biên thệ nguện 
độ”; nếu như bạn còn chán ghét chúng sanh 
này, bạn còn không thích chúng sanh này thì 
bạn có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc 
được không? Nói cho quý vị biết, bạn không 
thể đi! Đừng nói một ngày niệm một trăm ngàn 
câu Phật hiệu, cho dù niệm một triệu tiếng Phật 
hiệu thì bạn cũng không thể vãng sanh. Tại sao 
vậy? Bạn không có tâm Bồ-đề, điều này không 
thể không chú ý! 


Tam phước 33 


Lúc trước thầy Lý thường nói, người thời 
nay niệm Phật, một vạn người niệm Phật khó 
được hai đến ba người vãng sanh. Không phải 
họ không tỉnh tấn, chuỗi niệm Phật không bao 
giờ rời tay, miệng từ sáng đến tối niệm A-di- 
đà Phật, A-di-đà Phật [không ngừng]. Tại sao 
họ không thể vãng sanh? Vì họ không có tâm 
Bồ-đềể, không phù hợp với tiêu chuẩn vãng 
sanh. “Nhất hướng chuyên niệm” thì họ làm 
được, nhưng “phát tâm Bồ-đểễ” họ không làm 
được thì không thể vãng sanh! 


Hôm qua, Quán trưởng có nói chuyện với 
chúng tôi về Khổng lão phu tử, đức học của 
Phu tử có từng giai đoạn rất rõ ràng, đây là tấm 
gương tốt cho chúng ta noi theo. Phu tử là “tam 
thập nhỉ lập” (30 tuổi lập chí), lập cái gì? Lập 
chí! Lập chí mà nhà Nho nói chính là phát tâm 
mà nhà Phật chúng ta nói đến, Phu tử lập chí là 
lập chí học tập, cả đời dốc sức vào nơi học vấn; 
hôm nay chúng ta lập chí phổ độ chúng sanh, 


chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta 


34 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


lập là lập chí này, tứ hoằng thệ nguyện là lập 
chí, chúng ta đã thật sự lập hay chưa? 


Nhà Nho nói nếu không lập chí thì thành 
tựu gì cũng không đạt được, tại sao vậy? Bạn 
không có phương hướng, không có mục tiêu, 
cho dù có nỗ lực hơn nữa cũng sẽ không có 
kết quả. Pháp xuất thế gian so với pháp thế 
gian còn phải nghiêm ngặt hơn nhiều, nếu bạn 
không phát nguyện thì hành kiểu gì? Cho nên 
thứ nhất là phải phát nguyện, phát tâm Bồ-đề 
chính là phát đại nguyện. Quá trình học tập của 
Phu tử chân thật là tấm gương cho chúng ta. 


“Tú thập nhỉ bất hoặc” (40 tuổi không bị mê 
hoặc), ngài không bị mê hoặc nữa, không mê 
hoặc tức là không bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ, 
lôi cuốn, không còn mê nữa. “Neñ thập nhỉ trí 
thiên mệnh” (50 tuổi biết được mệnh trời), “tri 
thiên mệnh” nghĩa là gì? Nghĩa là 50 tuổi ngài 
đã rõ ràng, đã sáng tỏ nhân duyên quả báo. Biết 
được hết thảy chúng sanh, tất cả đều do hiện 


Tam phước 35 


tượng của nhân duyên quả báo tuần hoàn nối 
tiếp nhau mà thôi. 

“Lạc thập nhi nhĩ thuận “ (60 tuổi nghe điều 
gì cũng thông suốt), 60 tuổi tâm đã định lại, 
tâm thanh tịnh hiện tiền. Trên kinh Kim Cang 
nói: “Tín tâm thanh tịnh ắt sanh thật tướng”, trí 
tuệ chân thật đã hiện tiền. Trong Pháp Bảo Đàn 
Kinh, đại sư Lục Tổ của Thiền tông nói: “Nếu 
người chân tu đạo, không thấu lỗi thế gian.” “Nhĩ 
thuận” là không thấy lỗi thế gian; trong kinh 
Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử 53 lần tham 
vấn cũng không thấy lỗi thế gian, cảnh giới đó 


là cảnh giới của “nhĩ thuận”. 


Đến 70 tuổi thì công phu thành tựu rồi, 
tâm khi ấy như thế nào? “Tờy tâm sở dục nhi bất 
du củ” (làm theo ý muốn của mình mà không 
vượt ngoài quy củ). Củ là gì? Hoàn toàn tương 
ứng với pháp tánh gọi là củ, tuyệt đối sẽ không 
trái ngược với pháp tánh. Cũng chính là làm 
theo những gì mà mình muốn, những điều ấy 


36 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


rất tự nhiên hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều 
này tuyệt diệu! Trong nhà Phật chúng ta gọi 
điều này là “đại tự tại”, đời sống tự tại, công 
việc tự tại, xử sự đối người tiếp vật cũng tự 
tại, với sự vật cũng đều tự tại. Đây chính là lợi 
ích chân thật, thọ dụng chân thật mà chúng ta 
thường nói. Phu tử có thể đạt được, nói thật ra 
thì người học Phật phải đạt được càng nhanh 
hơn, càng viên mãn hơn, vậy thì mới nói được 


thông suốt. 


3. Phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng 
Đại thừa, khuyến tấn hành giả 


Điều cuối cùng là “tin sâu nhân quả, đọc 
tụng Đại thừa”. Hiện tượng y chánh trang 
nghiêm trong mười pháp giới là quả báo, quả 
báo rất phức tạp, nếu nói đến mức độ phức tạp 
thì nhân tất nhiên phải có tỷ lệ tương đương 
với quả. Mà trong nhân quả phức tạp như vậy 
chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận, thời 
thời khắc khắc cảnh giác chính mình, tuyệt đối 


Tam phước 37 


không tạo nhân ác. 

Hồi trước, khi tôi tiếp xúc tới Phật pháp, 
điều mà tôi khâm phục nhất đối với Phật-đà 
là ngài chỉ dạy người ta nhìn lại bản thân, mà 
không dạy bạn nhìn lỗi người khác. Điều này 
khiến tôi phục sát đất, tất cả lời răn dạy của 
đức Phật đều là dạy một mình tôi chứ không 
phải dạy người khác. Nếu như chúng ta không 
từ chỗ này mà bước vào, bạn muốn đạo nghiệp 
thành tựu sớm hơn một ngày thì nhất định 
không thể làm được. Vì trung tâm của sự tu 
học Phật pháp là thiền định và tâm thanh tịnh. 
Nếu như lúc nào cũng nghĩ đến hoàn cảnh bên 
ngoài, đi phân biệt hoàn cảnh bên ngoài, bạn 
thử nghĩ xem đến khi nào bạn mới có thể đắc 


định? Vĩnh viễn không có hy vọng. 


Nếu bạn thật sự muốn đắc thiền định, 
thành tựu tâm thanh tịnh thì phải hoàn toàn 
không theo đuổi cảnh duyên bên ngoài, mà 


hãy hướng duyên vào bên trong, đây là chỗ cao 


38 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


minh của Phật pháp. Cho nên Phật pháp được 


1 


gọi là “nội học”, tức là dạy bạn không hướng 
ra bên ngoài phan duyên. Cảnh giới bên ngoài 
thì thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, 
người tốt cũng tốt, người xấu cũng tốt, bạn 
không cần phải để ý đến nó. Chúng ta dùng 
tâm chân thành cung kính đối với cảnh giới 
bên ngoài, thuận cảnh cũng như vậy mà nghịch 
cảnh cũng như vậy; người tốt cũng như vậy mà 
người xấu cũng như vậy, tuyệt đối không dùng 
hai tâm, chỉ thuần là một tâm chân thành. Nếu 
bạn có thể dùng tâm như vậy thì người tốt, 
người thiện sẽ khen ngợi bạn, người xấu cũng 
khen ngợi bạn, vì họ bị bạn làm cho cảm động, 


họ sẽ đoạn ác tu thiện. 


Thế nên Lục Tổ nói rất hay: “Nếu người 
chân tu đạo, không thấy lỗi thế gian”, nếu 
thường hay thấy lỗi thế gian vậy thì bạn xong 
rồi. Ngày nay chúng ta mắc phải một căn bệnh 
rất nghiêm trọng, mỗi ngày từ sáng đến tối đều 
nhìn thấy lỗi của người khác, nhưng lại không 


Tam phước 39 


thấy được lỗi của bản thân. Đến khi nào chúng 
ta không thấy lỗi của người khác mà chỉ thấy 
lỗi của chính mình thì bạn thành công rồi, công 
phu của bạn đã đắc lực, bạn đạt được lợi ích 
chân thật. 


Người khác làm như thế nào thì tự họ có 
nhân quả của họ, quan trọng là chính mình. 
Nhân quả của họ, chúng ta không thể chịu 
thay cho họ, cũng không thể giúp họ thay 
đổi. Huống hồ trong thời đại này, ai chịu nói 
lỗi lầm của người khác? Người xưa cũng không 
dám nói! Chúng ta đọc Lễ Ký, đây là tác phẩm 
thời nhà Hán, có người nào chịu nói lỗi lầm của 
bạn? Chỉ có hai hạng người, một là cha mẹ của 
bạn, còn người nữa là thầy giáo của bạn. Họ 
có trách nhiệm chỉ ra lỗi lầm của bạn mà bạn 
không phản kháng; còn như bạn bè nói lỗi lầm 
của bạn thì bạn sẽ oán hận trong lòng, sẽ chờ 
dịp phục thù. Cho nên, ai chịu nói ra lỗi lầm 


của bạn? Không ai chịu nói cải 


40 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Phật, Bồ-tát giảng kinh thuyết pháp hay 
dùng cách nói gần nói xa, để cho chúng ta 
nghe rồi liền suy nghĩ chính mình có phạm lỗi 
đó hay không. Nếu có thì phải mau mau phản 
tỉnh, đó gọi là: “Có lỗi mau sửa đổi, không có 
gắng tốt hơn.” Phật, Bồ-tát sẽ không chỉ thẳng 
vào lỗi lâm của chúng ta mà các ngài chỉ nói 
gián tiếp để cho bạn tự mình phản tỉnh, để 
cho bạn tự mình giác ngộ, tâm của các ngài là 
thanh tịnh. Cho nên, rất nhiều lỗi lầm được nói 
trong kinh luận, trên thực tế thì Phật không 
nhìn thấy bất kì người nào có lỗi, đây là chỗ 
cao minh trong dạy học của Phật pháp, không 


mất đi tâm thanh tịnh. 


Chúng ta phải từ những chỗ này mà thể 
hội, phải từ những chỗ này mà phản tỉnh thì 
mới cảm nhận được lòng từ bi chân thành của 
chư Phật, Bồ-tát, từ bi vô cùng; chỉ cần chúng 
ta nỗ lực, như giáo tu hành, dù cho hoàn cảnh 
như thế nào thì tự nhiên vẫn có chư Phật hộ 


niệm, thần Hộ pháp bảo hộ bạn; bạn không cần 


Tam phước 41 


phải lo lắng có người đến phá hoại, gây chướng 
ngại, nếu không như vậy thì người khác chưa 
đến chướng ngại mà ngược lại chính bạn đã gây 
chướng ngại cho chính mình trước rồi. Bạn nghĩ 
đến những chuyện này để làm gì? Đó chính là 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước phá hoại 
chính mình trước, đây là lý do tại sao chúng ta 


cần phải nhìn thấu, buông xuống. 


Phải tin sâu sự hộ niệm chư Phật, hộ niệm 
nghĩa là tất cả chư Phật Như Lai thường luôn 
nhớ đến bạn, thường quan tâm bạn, đây là thật, 
không phải giả. Hộ pháp thiện thân tôn kính 
bạn, khâm phục bạn, bảo hộ bạn. Nếu như bản 
thân lúc nào cũng đề phòng cái này, để phòng 
cái kia, vậy thì chư Phật sẽ không hộ niệm bạn, 
thân Hộ pháp cũng sẽ không bảo hộ bạn, bạn 
phải tự mình lo liệu, thiệt thòi này quá lớn. 

Cho nên “tin Phật”, hai chữ này không dễ 
chút nào. Đã tin Phật rồi thì đâu còn những thứ 


vọng tưởng này nữa? Đâu còn những thứ lo âu, 


42 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


buồn phiền này nữa? Đều không còn nữa, như 
vậy thì mới một lòng hướng về đạo. Đạo ở đâu 
vậy? Đạo chính là đời sống, chính là mặc áo ăn 
cơm. Bạn xem thấy trong kinh Kim Cang, vừa 
mở đầu là đức Phật Thích-ca Mâu-ni đắp y, tay 
cầm bình bát đi vào thành Xá-vệ khất thực, đó 
chính là đạo. Từ đó mới biết, đời sống thường 
ngày không có thay đổi, công việc mỗi ngày 
cũng không có thay đổi, xử sự, đối người, tiếp 


vật, tất cả những việc làm vẫn như cũ. 


Phật, Bồ-tát và người thế gian khác nhau 
ở chỗ nào? Người thế gian ở trong mọi cảnh 
duyên khi khởi tâm động niệm đều là phân biệt 
chấp trước, trái ngược với đạo. Chư Phật, Bồ-tát 
trong tất cả sinh hoạt không khởi tâm, không 
động niệm, không phân biệt, không chấp trước, 
hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đời 
sống của các ngài tự tại, ứng xử của các ngài 


cũng tự tại, được đại tự tại, được đại viên mãn. 


Đại tự tại, đại viên mãn đều từ trong tâm 


Tam phước 43 


thanh tịnh mà sanh ra, trong kính Kim Cang 
nói được rất hay: “Tín tâm thanh tịnh tắc sanh 
thật tướng”, sanh thật tướng trí tuệ bát-nhã. 
Thật tướng trí tuệ bát-nhã hiện tiền thì làm sao 
không tự tại cho được? Làm sao không viên 
mãn cho được? Quy kết đến sau cùng vẫn là 
tâm thanh tịnh vậy! 


Cho nên người biết tu hành, ở mọi lúc 
mọi nơi luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, cũng 
chính là những gì phía trước giảng về giác - 
chánh - tịnh của tam quy, giác mà không mê, 
chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, như 
vậy mà niệm Phật câu sanh Tịnh độ thì có lý 


nào không vãng sanh cho được? 


Những duyên sự ở thế gian, trong kinh 
Phật nói: “Có thể làm việc thế gian nhưng 
không thể có ý thế gian.” Hai câu này nói rất 
hay, việc của thế gian có thể làm, trong kinh 
Hoa Nghiêm nói: “Lý sự vô ngại, sự sự vô 


ngại”, chướng ngại là ở đâu? Chướng ngại ở “ý 


44 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


thế gian”, ý thế gian là gì? Vọng tưởng, phân 
biệt, chấp trước, bạn không nên có những cái 


này; ý nghĩa của hai câu này rất sâu, rất rộng. 


Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, 
giảng kinh hơn 300 hội, ngài đã giảng những 
gì? Chính là giảng những cái này, ngàn kinh 
muôn luận nói cũng không hết; đối người, đối 
việc, đối vật tôi nghĩ như thế nào, có nghĩ là sai 
rồi, nghĩ là đã rơi vào trong ý thức, nghĩ chính 


là vọng tưởng. 


Vậy thì bạn muốn hỏi, có người nào mà 
không có cách nghĩ như vậy? Không sal, mọi 
người đều là phàm phu, đều có vọng tưởng, ai 
mà không phải như vậy? Phật, Bồ-tát không 
có cách nghĩ này, đáng tiếc là bạn chưa gặp 
qua, những người bạn gặp đều là phàm phu, 
cho nên bạn xem những việc này là chuyện 
bình thường. 


Tại sao chư Phật, Bồ-tát không có cách nghĩ 
như vậy? Chư Phật, Bồ-tát biết được “vạn pháp 


Tam phước 45 


đều không”, trong kinh Kim Cang nói: “lam 
tâm bất khả đắc”; cái gì mà có thể nghĩ thì đều 
là không, các pháp là từ duyên sanh, mà bản 
chất của duyên sanh vốn là không, những gì 
nghĩ cũng là không, vậy nó còn ý niệm gì? Còn 
cái không nghĩ! Tuy là không nghĩ nhưng lúc 
giải quyết công việc thì mọi mặt đều tốt đẹp, 
họ làm sao có thể làm tốt đến như vậy? Đây là 


trí tuệ đã lưu lộ. 


Chúng ta nêu ra một thí dụ, các bạn xem 
thử kinh điển của Phật, bạn xem những lời Phật 
nói có ổn hay không? Rất có thứ lớp, rất mạch 
lạc, một chút lủng củng cũng không có, bất luận 
là giảng về lý hay giảng về sự, câu nào cũng 
là đạo. Đức Phật có bao giờ khởi lên ý niệm: 
“Hôm nay tôi phải giảng như thế nào?” Không 
có! Không khởi tâm, không động niệm, hoàn 
toàn thuận theo tự tánh, từ trong tâm tánh tự 


nhiên lưu lộ ra, chính là dáng vẻ như vậy. 


Chúng ta khởi tâm động niệm nhưng làm 


46 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


ra vẫn là thiếu sót đủ thứ, giảng như thế nào 
đi nữa cũng không viên mãn bằng người khác, 
viết thế nào đi nữa thì cũng không hay bằng 
văn của người khác. Cho nên, học Phật chính 
là phải học không khởi tâm, không động niệm, 
không phân biệt, không chấp trước, tất cả dùng 
tâm chân thành, tâm chân thành tự nhiên sanh 
trí tuệ, tự nhiên được chư Phật gia trì. Gia trì ở 


đây nghĩa là chư Phật hộ niệm, chăm sóc. 


Tâm chân thành là tâm Phật, bạn và Phật là 
đồng một tâm; tứ hoằng thệ nguyện là nguyện 
chung của chư Phật, đồng tâm đồng nguyện, 
đồng đức đồng hạnh, chúng ta có thể hội được 
ý nghĩa này hay không? Trong đời sống thường 
ngày đã làm được mấy phần? Đây là lý do tại 
sao chúng ta tu hành công phu không đắc lực, 
tại sao không thể cải thiện đời sống của chúng 
ta, nguyên nhân là ở chỗ này. Phải lắng lòng 
mà phản tỉnh, kiểm điểm, chúng ta đã làm sai 
rồi, ngày nay chúng ta là đang tùy thuận phiền 


não, tùy thuận tập khí. Phiển não là tham, sân, 


Tam phước 47 


sỉ, chúng ta tùy thuận những thứ này; mắt thấy 
sắc, tai nghe âm thanh, nếu vừa ý thì khởi tâm 
tham, khởi tâm ngạo mạn; không vừa ý thì khởi 


tâm sân hận, đây đều là ngu si 


Cho nên, bên ngoài hình như là học Phật, 
nhưng trên thực tế thì đối người, đối việc, đối 
vật, khi khởi tâm động niệm một mảy may 
cũng không có sửa đổi. Hai chữ “thọ trì” trong 
kinh Phật dạy, chúng ta không những không 
làm được, ngay cả ý nghĩa của hai chữ này cũng 
không hiểu, đều đem nó giải sai đi, cứ cho rằng 
mỗi ngày đọc một biến kinh chính là đã thọ trì, 


bạn nói xem đã sai đến như vậy! 


Nếu muốn công phu đắc lực, thật ra mà nói 
thì công phu đắc lực chính là cải thiện đời sống 
của chúng ta, không những đời sống trước mắt 
được cải thiện mà còn cải thiện đời sau, kiếp sau 
của chúng ta nữa, ý nghĩa này rất sâu, rất rộng, 
chân thật là thâm sâu vô cùng. Y theo phương 
thức sinh hoạt hiện nay của chúng ta, giống như 


48 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


những gì Phật giảng trong kinh điển Đại thừa 
và Tiểu thừa, sau khi chúng ta mất thân người 
nếu muốn được lại thân người thì quả thật quá 
khó, quá khó! Mất thân người rồi sanh đến nơi 


nào? Phần nhiều là đọa vào ba đường ác. 


Làm sao biết được đọa vào ba đường 
ác? Chỉ cần nghe qua một câu nói của mọi 
người thì sẽ hiểu rõ, là câu gì vậy? “Chết rồi 
đi làm quỷ”, mọi người đều cho rằng sau khi 
chết sẽ đi làm quỷ, không nghe nói chết rồi lại 
đi làm người, toàn là nghe nói sau khi chết đi 


làm quỷ. 


Đức Phật nói với chúng ta một chân lý: 
“Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, các bạn luôn 
nghĩ người chết đều đi làm quỷ, bạn có suy 
nghĩ này, có cách nghĩ này thì bạn nhất định 
sẽ đi làm quỷ. Có mấy người nghĩ sau khi chết 
lại được làm người hoặc sanh lên trời, làm 
Phật làm Bồ-tát, điều này rất ít khi nghe thấy! 
Phần nhiễu đều là nghe thấy người chết đi làm 


Tam phước 49 


quỷ. Chúng ta đừng cho rằng câu nói này rất 
bình thường, chưa chắc là đúng, nhưng thật ra 
câu nói này là đúng, câu nói này không bình 


thường một chút nào. 


Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, trong kinh 
Hoa Nghiêm nói: “Du/ tâm sở hiện, duụ thức sở 
biến”, đây cũng là nói rõ lời của Phật, con người 
sau khi chết muốn được lại thân người quả thật 
rất khó. Hơn nữa phải y theo những nguyên lý 
được nói trong kinh Phật, đời sau muốn được 
thân người thì nhất định phải đủ điều kiện của 
ngũ giới, ngũ giới cùng với ngũ thường mà 
nhà Nho Trung Quốc chúng ta nói có nội dung 


giống nhau. 


Ngũ thường là “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Thứ 
nhất là nhân từ, bạn làm được hay chưa? Đối 
người, đối vật có lòng nhân từ hay không? Còn 
nghĩa, thì đối người, đối việc bạn đã trọn hết 
nghĩa vụ hay chưa? Tuy là có nhận tiên công 


nhưng không đặt nặng vào nó, mà phải nghĩ 


50 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


rằng đây là công việc thuộc bổn phận của mình, 
mình phải tận tâm tận lực làm thật tốt, đây là đạo 
nghĩa; không phải nhìn tiền công mà làm việc, 
tiên nhiều thì tôi làm nhiều hơn một chút, tiền 
ít thì tôi làm ít hơn một chút, người như vậy là 
không có đạo nghĩa. 

LỄ, giữa người với người phải dùng lễ để 
đối đãi với nhau. 

Trí, nói đơn giản chính là lý trí, không phải 


dùng cảm tình để làm việc. 


Tín là tín nhiệm, trong chữ tín quan trọng 
nhất là “không gạt mình, không đối người”, tự 
mình gạt mình là làm trái với lương tâm. Tục 
ngữ chúng ta thường nói là “không có lương 
tâm”, nếu không có lương tâm thì còn nói gì 
đến chữ tín nữa? Bên trong thì làm trái với 
lương tâm của mình, bên ngoài thì dùng trăm 


phương ngàn kế để lừa gạt người khác. 


Nếu phạm phải năm điều kể trên thì bạn 


Tam phước 5l 


không thể được thân người; ngược lại, nếu năm 
điều này bạn đều làm được, tự mình không hổ 
thẹn với lòng thì đời sau sẽ được thân người. 
Chúng ta hãy xem đại chúng trong xã hội ngày 
nay rồi soi lại bản thân, quan trọng nhất là 
chính mình phải phản tỉnh, chính mình có làm 
được hay không? Mình đời sau có thể được thân 
người nữa hay không? Nếu như nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín đều không có thì đời sau nhất định phải 


đọa tam đồi 


Phía trước vừa mới giảng, hầu như mọi 
người đều nói con người sau khi chết đều đi 
làm quỷ, trong lục đạo luân hồi không đến 
đường khác mà lại đến đường ngạ quỷ, cách 
nói như vậy cũng có đạo lý của nó. Điều kiện 
của đường ngạ quỷ là tâm tham: Tham danh, 
tham lợi, tham tài, tham sắc, tham rất nhiều 
thứ, chỉ cần tâm tham nặng thì chính là nghiệp 


nhân của đường ngạ quỷ. 


Tâm sân giận và đố ky nặng là nghiệp 


52 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


nhân của địa ngục. Không có trí tuệ, không 
thể phân biệt chân vọng, không thể phân biệt 
chánh tà, không thể phân biệt thiện ác, đây là 
nghiệp nhân của đường súc sanh. Tham, sân, si 
là nghiệp nhân của ba đường ác, chính chúng 
ta phải thật sự phản tỉnh, chính mình có tham, 
sân, si hay không? Ý niệm tham, sân, sỉ có 
nghiêm trọng hay không? Nếu như ý niệm này 
rất nặng thì bạn phải cảnh giác, tiền đồ của bạn 
sẽ là một mảng đen tối. Chúng ta muốn niệm 
Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì 
nhất định phải diệt trừ tham, sân, si, phải siêng 
tu ba tư lương là tín, nguyện, hạnh, như giáo tu 
hành, được như vậy thì đời này của chúng ta 
mới không uống phí. Nhân duyên của đời này 
thù thắng vô cùng, có thể gặp được Phật pháp 
chân chánh, lại gặp được pháp môn Tĩnh tông, 
pháp môn thù thắng nhất trong Phật pháp. 
Duyên phần này thật không thể nghĩ bàn, 
trên kệ khai kinh có nói: “Trăm nsừn 1nuôn kiếp 
khó gặp được”, cư sĩ Bành Tế Thanh vào thời 


Tam phước 53 


đầu nhà Thanh nói: “Một ngà hiếm có khó gặp 
trơng 0ô lượng kiếp qua”, chúng ta hôm nay đã 
gặp được, thiện căn phước đức nhân duyên đã 
đầy đủ, nếu chính mình không thể nắm chắc, 
không thể nắm chặt cơ hội này mà để nó luống 


qua, vậy thật sự rất đáng tiếc! 


Hôm nay, chúng ta tiếp tục thảo luận về 
một số chướng ngại trong hành môn của chúng 
ta, thật ra mà nói thì Thế Tôn đúng là một người 
có trí tuệ bậc nhất. Giống như những tín đồ các 
tôn giáo trong thế gian khen ngợi “thần” là 
“không gì không biết, không gì không thể“. Sau 
khi Phật diệt độ 2.500 năm, chướng ngại tu học 
của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, Thế 
Tôn năm xưa trong lúc giảng kinh thuyết pháp 
đều đã nói ra, thật sự nếu không có trí tuệ siêu 
việt thì không thể nói ra được. 


II.CHƯỚNG NGAI 
CA HÀNH GIÁ 


Người hiện nay tạo tội nghiệp có thể nói 
là rất phổ biến, họ đã xem những việc này thành 
chuyện bình thường, cho nên thấy quen rồi nên 
không còn để ý đến, nhưng không biết được 
quả báo rất đáng sợ. Có một số người học Phật, 
không kể là xuất gia hay tại gia, đã thật sự giác 
ngộ, đã thật sự hồi đầu. Trong kinh, Phật cũng 
nói những người này rất hiếm có, rất ít thấy, 
nhưng không thể nói không có, chỉ nói là rất ít 
mà thôi. Chúng ta phải tự hỏi, mình có phải là 


56 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


một trong số ít người mà đức Phật đã nói hay 
không? Đây là điều mà chúng ta phải giác ngộ, 
phải hết lòng mà phản tỉnh, kiểm điểm. 


Lúc đức Phật còn tại thế, đã có một số Bồ- 
tát tỏ ra rất ngu si, không có trí tuệ, tạo ra rất 
nhiều tội nghiệp, mặc dù muốn tu hành nhưng 
chướng ngại quá nhiều, họ có phải thật sự như 
vậy hay không? Trong tưởng tượng của chúng 
ta thì việc này chưa chắc đã phải là thật. Bởi 
vì Thế Tôn năm xưa xuất hiện ở thế gian, có 
rất nhiều cổ Phật và đại Bồ-tát tái lai đến giúp 
đỡ Phật hoằng pháp lợi sanh. Các ngài thị hiện 
trong chúng tỳ-kheo, chúng Bồ-tát, thậm chí 
trong chúng hộ pháp cũng có, bất luận việc làm 
của các ngài là thuận hay nghịch đều là cố ý 
làm ra, tại sao lại làm như vậy? Vì muốn giáo 
hóa hết thảy chúng sanh, đây chân thật là đại 
từ đại bị. 

Nếu như không có những thị hiện này thì 


có rất nhiều pháp đức Phật sẽ không nói ra, bởi 


Chướng ngại của hành giả Sự 


vì đức Phật thuyết pháp đều là tùy cơ mà nói, 
tất cả sự thị hiện của các ngài đều là thay chúng 
sanh thỉnh pháp. Có người sẽ đặt câu hỏi, đây 
gọi là lời thỉnh pháp; có người sẽ cố ý tạo ra một 
số ác hạnh để cho Phật thấy rồi sẽ chỉ dạy, giáo 
huấn, đây là dùng thân để thỉnh pháp. Ngoại 
trừ việc dùng thân và khẩu để khải thỉnh ra 
thì cũng có thể dùng ý để khải thỉnh. Chúng 
ta cũng thường xem thấy trong kinh điển Đại 
thừa, các đệ tử vừa mới khởi tâm động niệm, 
tuy là chưa nói ra nhưng Phật đã biết được; 
giống như đoạn A-xà vương tử trong kinh Vô 
Lượng Thọ, họ thỉnh pháp bằng ý niệm, trong 
tâm có những ý niệm như vậy, tuy chưa nói ra 
nhưng Phật đã kể lại nhân duyên trong đời quá 
khứ của họ. Do đây có thể biết, thân, ngữ, ý, ba 
nghiệp đều có thể thỉnh pháp. 


Cho nên khi chúng ta biết được điểm này, 
thì những mật hạnh của hàng tỳ-kheo và Bồ- 
tát trong kinh điển, chúng ta không thể dùng 
tâm khinh mạn để nhìn nhận, nhất định phải 


S8 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


biết được các ngài là đại từ đại bi thay chúng 
ta thỉnh pháp. Những gì các ngài biểu hiện ra 
chính là ý ác, khẩu ác, hạnh ác của chúng ta 
hiện nay, nếu không có sự khải thỉnh của các 
ngài thì Phật sẽ không chỉ dạy, chúng ta làm 
sao biết được chính mình đã phạm phải lỗi 
lầm? Làm sao biết được bản thân phạm phải lỗi 


lâm nghiêm trọng? 


Chúng ta đơn giản nêu ra một thí dụ trong 
kinh điển, chuyện này chúng ta cũng thường 
nhắc đến trong những buổi giảng, tuy là thường 
nói nhưng mọi người cũng hay sơ ý. Đó chính 
là tùy theo sự vui thích của mình, tùy theo ý 
thích của mình mà chửi mắng, phỉ báng, sỉ nhục 
người khác mà không biết được đã tạo ra tội 


nghiệp đáng sợ đến như vậy. 


Trong kinh, Phật đã kể cho chúng ta một 
câu chuyện, lúc Phật-đà còn tại thế có một người 
xuất gia, không phải thời kỳ mạt pháp. Người 


xuất gia này cho rằng mình là người biết nhiều, 


Chướng ngại của hành giả 59 


thường ở trong hội nghe Phật giảng kinh thuyết 
pháp; nghe nhiều rồi, cậy mình hiểu biết nhiều 
nên sanh tâm kiêu mạn, chính là điều mà người 
hiện nay gọi là “ đáng được kiêu ngạo”. Lúc Phật 
còn tại thế, vị này tu học rất tốt, trì giới thanh 
tịnh, nghe kinh cũng nhiều cho nên rất kiêu 
ngạo. Kiêu ngạo là phiển não, bạn xem thấy vị 
này không sanh trí tuệ mà lại sanh phiên não, 
vậy là sai rồi. 

Còn một hạng người tu hành, tuy là không 
có tâm kiêu mạn, họ tu khổ hạnh, ít muốn biết 
đủ, điều này rất khó được, họ sống ở trên núi, 
ở trong lều tranh, những người này tu định, 
thân tâm của họ thực sự thanh tịnh hơn người 
thông thường, nhưng họ lại chấp vào tướng, 
chấp tướng thì sai rồi. Trên kinh Kim Cang nói 
rất hay: “Nếu Bề'tát có tướng ta, tướng nigười, 
tướng chúng sanh, tướng thọ siả thì không phải là 
Bồ tát”, Phật không thừa nhận người như vậy 
là Bồ-tát. Chúng ta nghĩ thử xem, lúc đức Phật 


tại thế mà còn như vậy, huống hồ là thời mạt 


60 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


pháp, bây giờ là sau 2.500 năm rồi. 


Lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể nói là cả 
đời đều giảng kinh thuyết pháp, thuyết pháp 
49 năm. Khi đó khoa học còn chưa phát triển, 
đức Phật ở một chỗ thuyết pháp thì chúng sanh 
ở những nơi xa không có cơ hội được nghe, cơ 
duyên nghe pháp là vô cùng khó được. Cho nên, 
Thế Tôn thường cử các đệ tử của ngài, những vị 
đệ tử này có người xuất gia và cũng có người tại 
gia, đều có thể giảng kinh thuyết pháp. Đây là 
được Phật cử đi khắp nơi thay Phật hoằng pháp 
lợi sanh, cũng chính là nói những vị này trong 
hội giảng kinh của Phật đã tu học tốt nghiệp, họ 
có thể giảng, biết phương pháp tu hành, cũng 
tu được rất tốt, thế nên được cử đi khắp nơi để 
giảng kinh thuyết pháp. 


Trí tuệ của Phật viên mãn, phước đức 
cũng viên mãn, đương nhiên sẽ được tất cả 
đại chúng cung kính. Học trò của đức Phật thì 


không giống như vậy, học trò được cử ra ngoài 


Chướng ngại của hành giả 6l 


đại đa số đều được thính chúng cung kính, 
tín thọ phụng hành, nhưng cũng có một số ít 
không được như ý, gặp phải một số người xem 
thường, thậm chí còn bị phỉ báng. 


Chúng ta biết phiền não tập khí của chúng 
sanh trong lục đạo rất nặng, những thứ phiển 
não như tham, sân, si, mạn, đố ky, những thứ 
này không cần học cũng có, phiền não theo bạn 
từ lúc sanh ra; khi thấy người khác giỏi hơn 
mình thì trong tâm liên không phục, từ đó liền 
nghĩ đủ mọi cách để phá hoại. Hiện nay là thời 
mạt pháp, những chuyện như vậy so với trước 
đây lại càng nhiều hơn, bất cứ lúc nào, chỗ nào 


chúng ta cũng có thể thấy được. 


Hoằng pháp là việc tốt, nhưng việc tốt sẽ 
gặp nhiều ma chướng, ma sẽ cản trở, tuy là làm 
việc tốt nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều chướng 
ngại. Phật nói thời bấy giờ có hai vị tỳ-kheo 
thuyết pháp, là đệ tử của Phật, được Phật cử ra 
bên ngoài hoằng pháp lợi sanh. Nếu pháp sư có 


62 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


đức hạnh, có biện tài, có thiện xảo thì tự nhiên 
sẽ được tín chúng mến mộ, thế nên pháp duyên 
của hai vị pháp sư này rất thù thắng, tín chúng 
rất đông, đương nhiên được cúng dường cũng 
rất nhiều. Những vị pháp sư khác sau khi nhìn 
thấy thì trong tâm cảm thấy khó chịu và sanh 
tâm đố ky, tìm đủ mọi cách để gây chướng ngại 
cho hai vị này. Thế là họ đã tung tin đồn nhảm 
nói hai vị pháp sư đó phá giới, nói hai vị này 
chỉ biết nói mà không biết làm, nói họ đã phá 
bốn giới nặng, bốn giới nặng là sát sanh, trộm 
cắp, tà đâm, nói dối. 

Có người thì khiêu khích, có người thì 
tung tin đồn, có người thì phỉ báng, còn có 
người thì ly gián, khiến cho thính chúng sanh 
tâm hoài nghi đối với họ, mất đi tín tâm, mất đi 
lòng tin đối với pháp sư, pháp duyên từ đó dần 
dần giảm, người nghe cũng dân bỏ đi. Những 
người đố ky với hai vị pháp sư đó đã đạt được 


mục đích, họ làm được rất thành công. 


Chướng ngại của hành giả 63 


Thế nhưng Phật nói, do vì nói những lời 
bịa đặt này nên họ đã tạo ác nghiệp rất nặng, 
quả báo của họ là đọa địa ngục A-tỳ 6 triệu 
năm, 6 triệu năm này là thời gian của nhân gian 
chúng ta. Trung Quốc chúng ta là một nước văn 
minh cổ đại trên thế giới, lịch sử 5.000 năm, các 
vị nghĩ thử xem 5.000 năm cũng vẫn chưa tới 
1 vạn năm, thời gian đọa địa ngục của họ là 6 


triệu năm. 


Sau 6 triệu năm từ địa ngục A-tỳ ra, tội của 
họ chẳng tiêu hết, tội báo nặng hết rồi nhưng 
vẫn còn dư tội, cho nên chuyển đến địa ngục 
Đẳng Hoạt chịu tội thêm 4 triệu năm nữa; sau 
đó sanh đến địa ngục Hắc Thằng chịu 2 triệu 
năm, sau đó lại chuyển đến địa ngục Thiêu 
Nhiệt chịu thêm 6 triệu năm, địa ngục này 
tội khổ nhẹ hơn một chút. Thời gian của bốn 
địa ngục này tổng cộng là 18 triệu năm. Câu 
chuyện này là do đức Phật kể lại, trên kinh Kim 
Cang nói: “Như lai thị chân neữ giả, thật nsữ siủ, 
như ngữ siủ, bất cuống ngữ giủ, bất dị ngữ giả” 


64 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


(Như Lai là người nói lời chân thật, nói đúng 
sự thật, sự thật như thế nào thì nói như thế đó, 
không nói lời lừa gạt, không nói lời khác nhau), 
Phật tuyệt đối không nói một câu nào giả dối. 

Chúng ta nghĩ thử xem, tạo tội nghiệp 
này rất dễ dàng, tại sao lại có tội nghiêm trọng 
đến như vậy? Chỗ này làm cho chúng ta nghĩ 
không thông, hình như tội báo quá nặng thì 
phải, không hợp lý tí nào. Thật ra nếu quý vị 
đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, việc kết tội trong 
Phật pháp thì không có người nào định đoạt 
cho người nào, không giống như thế gian có 
pháp luật, có quan tòa phán xử, trong Phật 
pháp không có, chư Phật, Bồ-tát không làm 
phán quan, không làm thẩm phán; trong Phật 
pháp cũng không giống như pháp luật trong 
thế gian, phải trừng phạt tội nhân như thế nào 
đó, Phật, Bồ-tát có tấm lòng từ bi. 


Vậy thì tại sao lại có những tội nghiệp này? 
Tội này gọi là “tánh tội”, chân thật là tự làm tự 


Chướng ngại của hành giả 65 


chịu. Địa ngục ở đâu? Địa ngục là tội báo của 
chính bạn biến hiện ra chứ không phải có người 
nào đó tạo ra một cái địa ngục để cho bạn chịu 
tội. Phật, Bồ-tát không làm những việc này, chư 
thiên quỷ thân cũng không làm việc này, vua 


Diêm-la cũng không làm như vậy. 


Lão cư sĩ Chu Kính Trụ trước đây đã từng 
kể qua, sau này ông có viết một quyển sách, 
hình như là “Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng 
Ký”, trong đó có ghi lại câu chuyện của cha 
vợ ông là cụ Chương Thái Viêm. Cụ giữ chức 
Quốc học đại sự vào thời đầu Dân Quốc, ông 
nói cha vợ của ông lúc còn sống đã từng làm 
phán quan của Đông Ngục. Đông Ngục Đại 
Đế là đại quỷ vương, quyển lực của ông chỉ 
thấp hơn vua Diêm-la, chức phán quan tương 
đương với chức bí thư trưởng hiện nay, địa vị 
rất cao. Cụ Chương là người học Phật, nghe 
nói trong địa ngục có hình phạt “bào lạc“, bào 
lạc tức là đem cột sắt đốt đỏ rực rồi bắt tội nhân 


ôm lấy. Cụ nói hình phạt này quá tàn khốc, và 


66 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


đã kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế nên phế bỏ 
hình phạt này. 


Đông Nhạc Đại Đế cũng không nói lời 
nào, chỉ mỉm cười và sai hai tiểu quỷ dẫn cụ 
đến chỗ tội nhân bị hành hình để tận mắt nhìn 
thấy, hai tiểu quỷ đã dẫn cụ đi rất xa, rồi chỉ về 
một nơi và nói: %6) phía trước kìa”, cụ Chương 
cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Lúc 
ấy cụ mới bỗng nhiên hiểu được, hình phạt đó 
không phải do người nào lập nên, mà từ trong 
tự tánh của người chịu tội biến hiện ra, chuyện 
này hoàn toàn tương ứng với những gì nói 
trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện. 


Trong kinh nói địa ngục chỉ có hai hạng 
người có thể thấy được, một là người tạo tội 
đi chịu hình phạt, đó là biến hiện, còn thứ 
hai là Bồ-tát đi vào địa ngục để cứu độ chúng 
sanh. Không phải hai hạng người này thì cho 
dù địa ngục ở ngay trước mắt bạn cũng không 


thấy được, cho nên cụ Chương Thái Viêm nhìn 


Chướng ngại của hành giả G7 


không thấy. Như vậy mới hiểu rõ, đây không 
phải vấn đề tàn khốc hay nhân từ, mà là quả 
báo của tánh tội biến hiện ra. 

Cũng giống như một người bình thường 
làm nhiều việc ác, ban đêm liền gặp ác mộng, ai 
tạo ra cho họ vậy? Là tự tánh của họ biến hiện 
ra, tuyệt đối không phải là do người khác tạo ra 
ác mộng để cho họ chịu, không phải như vậy, 
đây là tự mình biến hiện ra. 


Tội là từ chỗ nào mà kết nặng như vậy? Phật 
nói cho chúng ta biết, những tội nghiệp mà họ 
tạo, đối tượng tạo tội không phải là hai vị pháp 
sư thuyết pháp. Nếu bạn phỉ báng hai người 
này, thật ra mà nói không phải là tội nặng, tội là 
từ chỗ nào mà tính? Là từ chỗ tất cả những thính 
chúng ở khu vực này, vì những lời phỉ báng đó 
mà họ không tin Phật pháp, không chịu nghe 
Phật pháp, không chịu nương theo Phật pháp 
tu hành nữa. Họ đã đoạn mất thiện căn của 


chúng sanh, đã đoạn mất pháp thân huệ mạng 


68 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


của chúng sanh ở khu vực này, tội là từ chỗ này 


mà tính, thế nên tội mới nặng như vậy. 


Trong kinh Phật nói, giết sanh mạng của 
người là việc nhỏ, bạn giết người này, bốn mươi 
chín ngày sau họ đi đầu thai trở lại. Một người 
sau khi bị giết rất dễ được thân người, bởi vì bị 
giết nên không có tội, chỉ có người đi giết người 
mới có tội. Đời này mình được thân người, vì 
mình còn dư phước, mình tuy là bị người khác 
giết, nhưng bốn mươi chín ngày sau đi đầu thai 
vẫn có thể làm người trở lại, đời sau vẫn tiếp 
tục hưởng phước. Cho nên, giết sanh mạng của 
người là tội nhẹ, đoạn mất huệ mạng của người 
là tội lớn. 

Phật pháp không dễ gì được nghe, cơ 
duyên này thật sự quá khó được, trong kinh 
thường nói: “Thân người khó được, Phật pháp 
khó nghe”, nghe được Phật pháp còn khó hơn 
được thân người, điều này là thật, không phải 
giả. Người ở trong một đời có thể nghe được 


Chướng ngại của hành giả 69 


Phật pháp, nếu như giác ngộ thì một đời này 
của họ sẽ thành Phật. Họ thành Phật rồi, bạn 
nghĩ thử xem, công đức đó của họ dù cho chư 
Phật Như Lai cùng tán thán cũng không bao 
giờ hết. Nếu hôm nay bạn đoạn mất cái cơ 
duyên này thì tội của bạn nặng biết bao nhiêu! 
Tội là từ chỗ này mà tính. 

Cho nên, Phật nói tạo tội này phải đọa địa 
ngục A-tỳ 18 triệu năm, từ địa ngục ra vẫn còn 
dư báo. Sau khi từ địa ngục ra mới được thân 
người, Phật nói trong vòng 500 đời sanh ra bị 
mù, không nhìn thấy gì, nghĩa là vừa sanh ra 
thì mắt đã bị mù, phải chịu mù lòa trong 500 
đời. Sau 500 đời tội đó dần dân nhẹ đi, nhưng 
vẫn thường sanh ở biên địa; trong Phật pháp 
gọi biên địa là những nơi có trình độ văn hóa 
lạc hậu, người ở đây ngu si, không được tiếp 
nhận giáo dục tốt, nghèo cùng hạ tiện, thường 
bị người khác chê bai, diễu cợt, bị người khác 
ức hiếp, đây đều là do trong đời quá khứ tạo 


nhiều nghiệp báo. 


70 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Người này lúc trước cũng từng xuất gia, 
cũng là người tu hành, nhưng vì chướng ngại, 
đố ky mà tạo tội nặng như vậy, cho nên có một 
lúc nào đó họ cũng sẽ có một niệm tỉnh ngộ 
muốn tu hành, tuy nhiên ý niệm này vừa khởi 
lên, nhưng vì nghiệp chướng nặng nên ý niệm 
này rất mau biến mất, thế nên mới biết được 
việc này khó. 

Chúng ta phải khẳng định rằng, trong 
đời quá khứ chúng ta cũng đã từng trải qua, 
Phật không phải nói người nào khác mà chính 
là đang nói chúng ta. Hôm nay chúng ta được 
thân người, được nghe Phật pháp, phải biết 
được trong đây đã trải qua quãng thời gian dài 
biết bao, đã chịu qua những tội báo này! Phật 
nói những lời này, người hiện nay mấy ai có thể 
tiếp nhận, mấy ai có thể tin tưởng? 

Đọc kinh Phật, nghe giảng pháp giống như 
đang nghe chuyện thần thoại vậy, hình như 
Phật kể những chuyện thần thoại này không có 


Chướng ngại của hành giả 71 


chút gì liên quan với mình, đâu biết được những 
lời Phật giảng chính là nói về bản thân chúng 
ta. Phật nói tương lai khi nghiệp chướng của 
họ tiêu trừ rồi thì họ sẽ sanh đến thế giới Tây 
Phương Cực Lạc, sẽ gặp A-di-đà Phật, A-di- 
đà Phật sẽ thọ ký cho họ. Chuyện này có thật 
hay không? Là thật đó, tại sao vậy? Khi chúng 
ta nghe qua một câu danh hiệu A-di-đà Phật, 
hoặc thấy qua tranh ảnh, hình tượng của A-di- 
đà Phật thì trong a-lại-da thức đã có hạt giống 
của A-di-đà Phật, đúng như câu nói: “Một khi 
lọt vào tai, vĩnh viễn thành hạt giống đạo”, đạo 


lý là ở chỗ này. 


IV TIÊU TRỪ CHƯỚNGNGAI 


1 cre đời này, nếu như chúng ta không 
cố gắng tu học, không tiêu trừ những chướng 
ngại này thì một đời này của chúng ta sẽ không 
thể vãng sanh, cho dù không tạo tội nặng cũng 
không thể vãng sanh. Nếu như tiếp tục tạo 
những tội nặng như báng Phật, báng Pháp, 
báng Tăng thì phiên phức đó rất lớn, còn phải 
đi vào địa ngục, biến thành súc sanh, làm người 
ngu sỉ, phải trải qua vô lượng kiếp như vậy, thật 
sự là quá khổ. 


74 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Cho nên, chúng ta nhất định phải biết sám 
hối, phải hết lòng hối lỗi. Trên căn bản thì hối 
lỗi chính là phải thay đổi quan niệm của chúng 
ta, sửa đổi từ trên tâm địa, bắt đầu làm từ trong 
đời sống thường ngày như đối người, đối việc, 
chúng ta nhất định phải sửa đổi từ trên sự tướng 
trước thì mới có hiệu quả. Đức Phật đã nêu ra 
vài thí dụ cho chúng ta, nhưng vì sự việc quá 
phức tạp nên nói không hết, chúng ta phải có 
khả năng nghe một biết mười, khi nghe Phật 
nói đến một thí dụ nào thì có thể liên tưởng đến 
những sự việc tương tự, những việc này đều cần 


phải sửa đổi. 


1. Không tìm lỗi người 


Trước hết, từ nay về sau đối với thiện tri 
thức hoằng pháp, bất kể người đó là tại gia hay 
xuất gia, khi nhìn thấy họ phạm lỗi lâm, hoặc 
là nghe thấy họ phạm lỗi lầm, tuyệt đối không 
được nói, phải thật sự làm đến được “nhìn mà 
như không nhìn, nghe mà như không nghe”. 


Tiêu trừ chướng ngại 75 


Chúng ta là phàm phu, họ đang ở cảnh 
giới gì, chúng ta làm sao biết được? Nếu như 
họ là phàm phu, họ tạo tội nghiệp, họ tự có 
nhân quả. Nếu chúng ta đi đến đâu cũng rao 
truyền, đến đâu cũng phân biệt, chấp trước, 
bản thân chúng ta phải chịu quả báo, điều này 
thật không đáng tí nào. Đây chính là tuyệt 
đối không gây chướng ngại việc hoằng pháp 
lợi sanh, tuyệt đối không gây chướng ngại cơ 
duyên nghe pháp của đại chúng ở khu vực này. 


Không thể lúc nào cũng đi tìm khuyết điểm 
của người khác, giữ ý niệm này đã là không tốt 
rồi, huống hồ còn làm những chuyện như vậy. 
Điều này đối với việc tu trì của chính mình sẽ 
sanh ra chướng ngại rất lớn, vậy thì chúng ta 
tu hành là đang tu cái gì? Điều này không thể 
không biết. 

Những điều chúng ta tu là giác - chánh - 
tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, 


tịnh mà không nhiễm, trong ba điều này thì 


76 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Tịnh tông đặc biệt chú trọng ở tâm thanh tịnh, 
tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Luôn đi tìm phiền 
phức nơi người khác, tâm của bạn làm sao có 
thể thanh tịnh? Nếu muốn được tâm thanh 
tịnh, chuyện của người khác như thế nào chúng 
ta không cần quan tâm đến, vậy thì tâm của 
chúng ta mới được thanh tịnh; còn cứ cố ý đi 
tìm phiền phức nơi người khác thì tuyệt đối 
không thể được tâm thanh tịnh, người như vậy 
tuyệt đối không đắc định. 


Nếu không có định thì sẽ không có trí tuệ, 
không có định tuệ thì họ nhất định sẽ bị vô 
minh phiền não che lấp. Một người từ sáng đến 
tối thường sanh vô minh thì họ làm sao không 
tạo tội nghiệp cho được? Không thể nào, điều 
này chúng ta phải ghi nhớ. 


2. Không khen mình chê người 


Thứ hai, cho dù chúng ta tu hành như 


pháp, hôm trước tôi đã nói qua, cho dù công 


Tiêu trừ chướng ngại Vấi 


phu đã đắc lực, đạt được sự thọ dụng chân thật 
của Phật pháp cũng không được tự khen mình 
mà chê người khác. Đây là căn bệnh thường 
gặp, hay khen ngợi pháp môn của mình, hay 
nói mình tu tập được rất tốt, người khác đều 
không bằng, điểu này không thể được, đây 


cũng là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. 


Nếu bạn nói mình tu hành rất tốt, vậy so 
với A-la-hán thì sao? So với Bồ-tát thì sao? Sự 
khác biệt này quá xa, mới được một chút xíu 
thì đã tính là gì? Tuyệt đối không được tự khen 
mình, tuyệt đối không được phỉ báng người 
khác. Hiện tượng này thời xưa có, ngày nay thì 
quá nhiều, quá nhiều rồi, không biết được tội 


nghiệp này nặng. 


Chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây 
Phương Cực Lạc, khi gặp người tham thiển 
giống như gặp oan gia đối đầu vậy, gặp người 
học Mật cũng giống như gặp oan gia đối đầu, 
vậy thì làm sao được? Thiên là do Phật truyền 


78 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


lại, Mật cũng là do Phật truyền lại, nếu bạn 
phỉ báng những pháp môn này, há chẳng phải 
đang báng Phật, báng những pháp mà Phật 
giảng hay sao? Người y theo Thiển, Mật tu 
hành thành tựu rất nhiều, ngày nay tuy đã ít 
nhưng trước đây rất nhiều, như vậy không phải 
là bạn đã báng Tăng hay sao? 


Cho nên, không hay không biết chúng ta 
thường phạm phải lỗi lầm này, khen mình chê 
người, phi báng Tam bảo, việc này phải đọa địa 
ngục A-tỳ, từ nay về sau đừng làm chuyện khờ 
dại này nữa. Phải có thái độ như thế nào mới 
đúng? Thấy người khác tham thiền, thấy người 
khác trì chú, chúng ta phải thật cung kính đối 
đãi với họ, hoan hỷ cung kính, chỉ tán thán mà 


không được hủy báng. 


Vào năm 1977, khi tôi ở Hồng Kông giảng 
kinh Lăng Nghiêm, pháp sư Thánh Nhất có đến 
thăm tôi, đồng thời cũng nghe tôi giảng kinh, 


đã nghe được ba ngày, ngài rất hoan hỷ, và còn 


Tiêu trừ chướng ngại 79 


khuyên các tín đồ của ngài đến nghe tôi giảng 
kinh. Ngài là tham thiền, một hôm ngài mời tôi 
đến chùa của ngài tham quan, tôi cũng rất hoan 
hỷ nhận lời. Ngài ở chùa Bảo Liên phía sau núi 
Đại Tự; nơi ấy có một con đường nhỏ, xe không 
chạy lên được, mọi người phải đi bộ khoảng ba, 
bốn mươi phút mới lên đến ngôi chùa nhỏ của 
ngài. 

Pháp sư nói cho tôi biết vì sao lại không 
mở đường, chính là muốn tạo một chút khó 
khăn khi lên chùa. Nếu bạn không phải thật 
sự đến chùa để cầu học thì sẽ không đến nơi 
đây, cho nên không mở rộng đường sá, dụng ý 
này rất hay. Tôi đến nơi ấy, vừa nhìn thấy thì 
rất khâm phục, cả đời tôi chưa từng thấy qua 
đạo tràng nào trang nghiêm đến như vậy. Tăng 
chúng trong chùa có khoảng bốn mươi mấy vị, 
mỗi ngày y theo thời gian mà tọa hương, họ là 


tham thiền. 


Pháp sư mời tôi giảng khai thị tại thiển 


80 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


đường, tôi không thể nói tham thiển không thể 
thành tựu, niệm Phật mới có thể thành tựu, như 
vậy không phải là đã phá hoại đạo tràng của 
người ta rồi hay sao? Việc này nhất định không 
được làm. May là trước đây tôi đã từng giảng 
qua kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh, Vĩnh Gia 
Thiền Tông Tập Chứng Đạo Ca, những chuyện 
trong Thiền tông cũng có giảng qua một ít, cho 
nên “khẩu đầu thiển” cũng không tệ. Tôi tán 
thán, khâm phục họ, tán thán đạo tràng, khen 
ngợi pháp sư, khen ngợi đại chúng tham học, 
đây là việc cần phải biết. 

Sau khi tôi ra về, lúc đi trên đường các vị 
đồng tu đã hỏi tôi: “Pháp sư, ngài tán thán thiển 
như vậy, tại sao ngài lại niệm A-di-đà Phật?“ Tôi 
liền nói với họ: “Vì căn tánh của tôi không lanh 
lợi, không bằng với người tham thiền, đừng nói 
tôi không thể khai ngộ, ngay cả việc có thể được 
thiển định hay không cũng không chắc chắn; 
còn niệm Phật, nương nhờ vào A-di-đà Phật 
vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tôi 


Tiêu trừ chướng ngại §I 


có chút chắc chắn.” 

Tôi nói những lời này đều là lời chân thật, 
cho nên trong nhà Phật thường nói: “Nếu mnuốn 
Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng.” Tán thán 
lẫn nhau thì Phật pháp mới có thể phục hưng, 
mới có thể phát dương quang đại; nếu ai ai cũng 
chê bai lẫn nhau, vậy thì đáng sợ, mọi người 
đều phải đọa địa ngục A-tỳ. Chúng ta phải sáng 
tỏ đạo lý này, tất cả chúng sanh căn tánh không 
giống nhau, cho nên Phật mới mở ra vô lượng 
pháp môn. 


Tất cả pháp môn đều ứng cơ thuyết pháp, 
bạn thích pháp môn nào thì y theo pháp môn 
đó mà tu học đều có thể thành tựu. Cho nên 
“pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”, vậy 
sao có thể phỉ báng được? Không những không 
thể phỉ báng tất cả pháp môn trong cửa Phật, 
mà các tôn giáo trong thế gian cũng không thể 
phí báng. Trong vòng 2.000 năm trở lại đây, các 
nước phương Tây duy trì trật tự xã hội chính là 


82 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


nhờ tín ngưỡng tôn giáo, giúp cho người ta khi 
khởi tâm động niệm đều nghĩ đến Thượng đế, 
ít nhiều gì cũng sẽ dè dặt một chút, đây chính là 
thiện pháp của thế gian, bạn làm sao có thể phá 
hoại nó được? Bạn làm sao có thể nói không có 
thân, không có Thượng đế cho được? 


Nếu con người mất đi tín ngưỡng tôn giáo, 
tùy thuận theo phiền não thì không việc ác gì mà 
không đám làm, như thế có nguy hay không? 
Cho nên đối với thiện pháp thế gian cũng phải 
tán thán. Phật dạy “sáu niệm“ cho chúng ta, 
trong sáu niệm ngoài niệm Phật, pháp, tăng 
còn phải niệm “thiên” nữa; thiên này là đại 
diện cho tôn giáo, đây là một quan điểm đạo 
đức căn bản, luôn vì hết thảy hạnh phúc của 
chúng sanh mà lo nghĩ, vì hết thảy hòa thuận 
an lạc của chúng sanh mà lo nghĩ. Tất cả thiện 
pháp của thế gian hay xuất thế gian chúng ta 
đều phải tôn kính, đều phải tán thán. 


Chúng ta lớn lên trong thời đại này rất 


Tiêu trừ chướng ngại 83 


đau khổ, đừng thấy đây là thời đại khoa học 
phát triển, văn minh vật chất tiến bộ, đích thực 
đời sống vật chất của chúng ta so với trước đây 
tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng những cái chúng 
ta hưởng thụ được, quý vị hãy bình nh mà suy 
nghĩ một chút, chúng ta phải trả với cái giá quá 
đắt. Tỉ mỉ mà tính toán thì cái được không bù 
nổi cái mất, cái được của chúng ta thì quá ít mà 
cái mất thì lại quá nhiều, quá nhiều, bài toán 
này có mấy người biết tính? Người biết tính 


càng ngày càng ít. 


Chúng ta bị tổn thất những gì? Đã bị tổn 
thất luân lý, bị tổn thất đạo đức, giữa người với 
người đã mất đi phần hiền hậu, đã mất đi sự 
chân tình; cho dù khoa học kĩ thuật ngày nay 
phát minh như thế nào đi nữa cũng không cách 
gì bù đắp được, cho nên cái được không bù nổi 
cái mất. 

Nếu tu hành trong thời đại này thành công 
thì chư Phật, Bồ-tát đều tán thán, đều khâm 


S4 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


phục; còn tu hành thất bại đọa địa ngục A-tỳ, 
chư Phật, Bồ-tát sẽ gật đầu nói: “Không sai, là 
lẽ đương nhiên mà!“ Tại sao vậy? Bên trong có 
phiền não, bên ngoài có dụ hoặc, bạn có định 
lực bao lớn mới có thể đứng vững được? Bạn 
có trí tuệ bao lớn mới có thể nhìn rõ ràng chân 
tướng sự thật này? Như vậy mới biết được đây 
không phải là chuyện đơn giản. Không giống 
như trước đây, phong khí xã hội ngày xưa tốt, 
lòng người lương thiện, mọi người đều giữ gìn 
lễ nghĩa, tuân thủ pháp luật, không dám làm 
xằng làm bậy, đều tôn kính lời dạy bảo của 


thánh hiền, cho nên tu học dễ hơn nhiều. 


Khó tin mà có thể tin, khó tu mà có thể tu, 
đây chính là người kiệt xuất, là người được chư 
Phật, Bồ-tát, thánh hiển tán thán, chúng ta có 
phải là một phần tử trong ấy hay không? 

Ở trong thời đại này, mỗi câu mỗi chữ 
mà Phật dạy cho chúng ta, chúng ta hãy tỉ mỉ 


mà suy nghĩ, nghĩa lý đều rất sâu, rất rộng; thí 


Tiêu trừ chướng ngại 85 


dụ Phật dạy chúng ta: “Với tất cả chúng sanh, 
không tìm lỗi của họ”, đừng chỉ nhìn thấy lỗi 
lâm của người khác, không nên nêu ra sai lầm 


của người khác, ý nghĩa của câu này rất sâu xa. 


Thứ nhất là có thể thành tựu định tuệ của 
mình, thành tựu tâm thanh tịnh của mình, tâm 
thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tâm 
ô nhiễm, tham, sân, si, mạn chính là ô nhiễm, 
tâm ô nhiễm khởi tác dụng chính là phiền não, 
là tạo nghiệp. Dù cho lỗi lầm của người thế gian 
là gì, họ tạo tội nghiệp như thế nào thì chúng ta 
cũng không nghe, không hỏi, như vậy thì tâm 
mới dễ được thanh tịnh, đây là một ý nghĩa. 


Ý nghĩa thứ hai, khi bạn tìm lỗi lầm của 
người khác, bạn nói lỗi lầm của người khác, 
người đó có cam tâm hay không? Có tình 
nguyện hay không? Nếu như không cam tâm, 
không tình nguyện, vậy thì bạn đã kết oán thù 
với người đó, khi đã kết oán thì nhất định sẽ 


có báo thù. Cho dù bạn làm được khéo léo cỡ 


S6 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


nào, người ta hoàn toàn không biết được là bạn 
hãm hại, bạn có thể che đậy hết sức tài tình, tuy 
rằng họ không biết là ai hãm hại nhưng họ sẽ 
mang hận trong lòng. Sau khi chết rồi đi làm 
quỷ, quỷ có ngũ thông cho nên họ có thể tìm ra 
người hại họ lúc trước, khi tìm được rồi thì oan 
oan tương báo không bao giờ dứt. Đời này bạn 
hại họ, đời sau họ hại bạn, rồi đời sau nữa bạn 
lại hại họ, làm việc này vĩnh viễn không ngừng, 
trên đường Bồ-đề sanh ra vô vàn chướng ngại, 


chướng ngại là từ chỗ này mà đến. 


Cho nên, chúng ta phải giải quyết vấn đề 
này, nhất định phải từ trên căn bản mà bắt tay 
vào, căn bản chính là “không thấy lỗi thế gian, 
không thấy đúng sai của người”. Cho dù trong 
quá khứ đã tạo tội nghiệp này, bây giờ bạn đã 
đem cái duyên này đoạn dứt, duyên đoạn dứt 
rồi, tốt lắm! Tuy có nhân nhưng không có duyên 
nên nó không thể kết thành quả, chúng ta niệm 


Phật vãng sanh cũng giảm được chướng ngại. 


V.PHÁP THANH TỊNH 
GIẢI THOÁT 


1. Xa rời huyên náo 


Kế đến, Phật dạy chúng ta nên ít đến gần 
những nơi náo nhiệt; nếu bạn thích náo nhiệt, 
bạn nghĩ thử xem tâm đó làm sao an định cho 
được? Phàm những gì Phật không cho phép 
chúng ta, không bảo chúng ta làm, bạn tỉ mỉ 
nghĩ xem những thứ đó đều gây chướng ngại 
cho định tuệ. Cho nên, Phật khuyên những 


người tu hành chúng ta nên an tịnh lại, hoàn 


88 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


cảnh càng thanh tịnh càng tốt, đúng như câu 
nói “nhiều một việc không bằng ít một việc, ít 
một việc không bằng không có việc gì”, vÔ sự 
là tương ưng với đạo, đạo chính là định và tuệ. 


2. Ít muốn biết đủ 


Trong đời sống thường ngày, Phật dạy 
chúng ta phải biết đủ, biết đủ thì thường vui; 
phải trừ bỏ những ý niệm ham muốn, mong 
cầu này, bởi vì nó là gốc rễ của lục đạo luân hồi, 
nếu như những ý niệm này không đoạn dứt mà 
còn tăng trưởng thì rất khó thoát khỏi lục đạo 
luân hồi. Cho nên thân chúng ta phải thanh 
tịnh, tâm phải thanh tịnh, hoàn cảnh cũng phải 
thanh tịnh, đây mới là trợ duyên tốt nhất. 


Dùng phương pháp gì để đoạn dứt vọng 
tưởng? Điều này rất quan trọng, vọng tưởng là 
gốc rễ của lục đạo luân hồi, là gốc rễ của ba 
đường ác. Tịnh tông dạy chúng ta phương pháp 
niệm Phật, chúng ta không có cách gì ngừng suy 


Pháp thanh tịnh giải thoát s9 


nghĩ, tự nhiên đầu óc cứ phải suy nghĩ, muốn 
không nghĩ cũng không được, không thể làm 
được. Phật biết đây là tập khí từ vô thỉ kiếp đến 
nay, nếu vậy thì phải nghĩ gì? Nghĩ Phật, nghĩ 
kinh, đọc kinh thật thuộc, thường hay nghĩ về 
những đạo lý được nói trong kinh, phải nghĩ cái 
này, vậy mới tốt. Hoặc là nghĩ về y báo, chánh 
báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực 
Lạc ở trong kinh, vậy cũng tốt. 


Trong kinh Đại thừa thường nói: “Tết cả 
pháp từ tâm tưởng sanh”, thường nghĩ về thế 
giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới này sẽ biến 
thành thế giới Tây Phương Cực Lạc; thường 
nghĩ về A-di-đà Phật, thân hình chánh báo 
này sẽ biến thành A-di-đà Phật, điều này rất 
có đạo lý; không thể nghĩ sai, nghĩ sai sẽ hỏng 
ngay, nếu thấy sai, nghĩ sai thì quả báo không 
thể tưởng tượng được. 


90 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


3. Xa rời lợi dưỡng 


Phật nói thời mạt pháp, hay nói cách khác 
chính là thời đại hiện nay của chúng ta, có một 
số Bồ-tát không có trí tuệ, những Bồ-tát này 
bao gồm cả xuất gia và tại gia. Chúng ta hiện 
nay thông thường đã thọ Bồ-tát giới, đều mang 
danh là Bồ-tát, lại đi xây dựng một đạo tràng, 
trong đạo tràng rất náo nhiệt, ngày nào cũng 


làm Phật sự, đây gọi là “hoằng pháp lợi sanh”? 


Chúng ta ở Đài Loan thường nghe đến 
danh từ “mở tiệm Phật”. Khi xây dựng một đạo 
tràng xong, đem nó xem thành thương nghiệp 
để kinh doanh, gọi là “mở tiệm Phật”. Phật 
gọi những người này là “Bồ-tát ngu si”, Bồ-tát 
không có trí tuệ. Mục đích đi làm sự nghiệp 
hoằng pháp lợi sanh của họ là gì? Mục đích là 
có lợi, kiếm tiền. Hoặc là tín đồ cúng dường 
tiên bạc càng ngày càng nhiều thì họ sanh tâm 
vui mừng, nếu không có tiền thì họ không vui; 


dùng tâm thái này đi làm sự nghiệp Phật giáo, 


Pháp thanh tịnh giải thoát LỖI 


thậm chí còn thuyết pháp cho mọi người, đều 


là tội lỗi, đều đang tạo tội nghiệp. 


Huống hồ còn dùng mọi thủ đoạn để lôi 
kéo những thân hữu, tín đồ về với mình. Không 
những thế mà còn muốn những vị xuất gia và 
tại gia phải cung kính mình, cúng dường mình, 
phải tuyệt đối tin tưởng mình. Phật nói những 
Bồ-tát ngu si này thuyết pháp cho người khác 
là vì tiền tài, nếu không có tiền thì họ sẽ sanh 
tâm mệt mỏi. Ở tất cả những nơi mà không có 
lợi dưỡng, cũng chính là chỗ nào cúng dường ít 
thì sẽ không vừa lòng, họ sẽ cảm thấy chỗ này 
không có thú vị, về sau sẽ không bao giờ đến 


chỗ này nữa. 


Họ chuyên mong cầu cúng dường, luôn 
yêu cầu người khác hầu hạ, luôn muốn người 
khác cung kính mình, làm ra những việc kì 
quái, người xưa hay nói “hòa thượng không 
làm trò, cư sĩ không đến lạy”, đích thực là 


không vì lợi ích của tất cả chúng sanh, không 


92 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


thực sự vì giúp đỡ tất cả chúng sanh liễu sanh 
tử xuất tam giới, không thể giúp đỡ chúng sanh 
thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, Phật gọi những 
người này là Bồ-tát ngu si, không có trí tuệ, tạo 


tác tội nghiệp, quả báo đều ở tam đồ. 


4. Dùng tâm không mong cầu thuyết pháp 


Thế nên, trong kinh đức Phật nói với 
chúng ta rất rõ ràng, phàm là có tâm mong 
cầu, cho dù thuyết pháp cho chúng sanh thì 
pháp đó cũng không thanh tịnh, chân thật mà 
nói thì pháp đó không như pháp. Không như 
pháp nghĩa là kinh điển không sai mà họ đã 
giảng sai, những gì họ giảng đều không phải ý 
của Phật, họ không “nguyện giải Như Lai chân 
thật nghĩa“, mà là “giải sai Như Lai chân thật 


nghĩa”, tội nghiệp này rất nặng. 


5. Không dùng tâm tham ô để thuyết pháp 


Phật tuyệt đối không nói dùng tâm tham 


Pháp thanh tịnh giải thoát 93 


ô có thể thành tựu chúng sanh, tự mình còn 
độ không nổi chính mình thì làm sao độ được 
người khác? Chữ tham mà Phật nói ở đây là chỉ 
cho tham, sân, si; chữ ô là chỉ cho ô nhiễm, ngày 
nay chúng ta nói là tâm lý ô nhiễm, tỉnh thần 
ô nhiễm, tư tưởng, kiến giải ô nhiễm, bản thân 
còn có ô nhiễm nghiêm trọng như vậy thì làm 


sao có thể giúp đỡ người khác? 


6. Không lấy việc cung kính, cúng dường để 
bản thân yên vui làm lợi ích 


Phật không nói [lấy việc] cung kính, 
cúng dường, thích hưởng thụ ngũ dục lục 
trần, không những trong kinh điển Tiểu thừa 
không có, trong kinh điển Đại thừa cũng không 
có, huống hồ là dùng mọi thủ đoạn, phương 
pháp lừa gạt để đạt được lợi dưỡng, đây là điều 
Phật tuyệt đối không cho phép làm, chúng ta 
nhất định không thể làm những chuyện này. 
Không những không thể làm, mà ý niệm tham 
này cũng không thể sanh khởi, tại sao vậy? Bởi 


94 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


vì khi có những ý niệm như vậy thì nhất định 
không thể vãng sanh, cho dù một ngày bạn 
tụng một trăm bộ kinh, niệm một triệu danh 
hiệu Phật, cổ nhân nói “hét bể cổ họng cũng 
uống công”, bạn cho rằng bạn có thể vãng sanh 


hay sao? 


7. Dùng tụng kinh niệm Phật để đè nén vọng 
niệm 

Tụng kinh, niệm Phật là phương pháp, 
mục đích là ở tâm thanh tịnh; dùng phương 
pháp này niệm đi tất cả vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước, niệm cho tâm thanh tịnh hiện ra, 
tâm tịnh thì cõi tịnh, như vậy mới có thể vãng 
sanh. Muôn vàn chớ nên hiểu lầm, cho rằng 
niệm Phật hiệu nhiều mới được vãng sanh, 
một mặt niệm Phật, một mặt vẫn tạo tham, 
sân, si, một mặt còn lập mưu tính kế để hơn 
thua với người khác, như vậy có thể vãng sanh 


được không? 


Pháp thanh tịnh giải thoát 95 


Thế nên, phải biết được dùng phương 
pháp này để niệm đi phiển não, niệm đi vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước, niệm ra tâm 


thanh tịnh, tâm từ bi thì mới có thể vãng sanh. 


Vì vậy, khi chúng ta khởi tâm động niệm, 
lời nói việc làm phải đối chiếu với những gì 
Phật đã dạy trong kinh. Tại sao Phật, Bồ-tát 
dạy chúng ta làm công khóa sáng tối? Ý nghĩa 
này tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi, khóa 
sáng tối là để trị bệnh, hồi xưa công khóa sáng 
tối là tự mình làm. Lúc Phật còn tại thế, khi 
Phật pháp vừa mới truyền đến Trung Quốc, đại 
chúng cùng nhau cộng tu chính là nghe kinh, 
nghiên cứu thảo luận, giếng như lớp học vậy; 
tu hành thì mỗi cá nhân tự tu chứ không cùng 
nhau cộng tu, chỉ có khi nghe kinh, nghiên cứu 
thảo luận mới ở cùng nhau. 

Trong Tịnh độ tông chúng ta, vị đầu tiên 
đề xướng cùng nhau tu hành là đại sư Huệ 
Viễn, ngài thành lập niệm Phật đường ở Lô 


96 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Sơn, tìm được 123 người chí đồng đạo hợp 
cùng nhau tu hành. Còn các tông phái khác thì 
chưa có nghe nói qua, mỗi tông phái đề xướng 
phổ biến việc cộng tu là khoảng thời gian giữa 
triểu nhà Đường trở về sau. Nói thật ra là do 
hai vị đại sư Bách Trượng và Mã Tổ đề xướng 
xây dựng tòng lâm, xây dựng tòng lâm chính là 
đề xướng không những phải học chung mà còn 
phải tu chung nữa. Cho nên, chế độ tòng lâm là 
đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, mọi người 
ở một nơi cùng nhau tu hành, cùng nhau tu 
hành có gì tốt? Tức là dựa chúng, nương chúng. 
Tu một mình có lúc sẽ giải đãi lười biếng, khi 
mọi người ở cùng nhau thì bắt buộc bạn không 
dụng công không được, người này nhìn người 
kia, mọi người khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn 


nhau, không dám lười biếng, là ý nghĩa này. 


Cho nên, chế độ tòng lâm đối với chúng 
sanh thời mạt pháp rất có lợi ích, tu một mình 
rất dễ giải đãi, rất dễ thoái chuyển; vì mọi 


người ở cùng nhau tu hành nên mới có khóa 


Pháp thanh tịnh giải thoát g7 


tụng sáng tối, nội dung của khóa tụng sáng tối 
là xem chúng ta có bệnh gì, phải dùng thuốc gì 
để chữa trị. Căn bản là những khóa tụng thời 
xưa đã không còn phù hợp với ngày nay, nói 
cách khác nó có thể trị bệnh của người thời đó, 
còn bệnh của người thời nay thì không trị được 
nữa. Vậy thì phải làm sao? Phải tìm hiểu xem 
chúng ta mắc phải bệnh gì, cần dùng thuốc gì 


để chữa trị. 


Ngày nay chúng ta tu Tịnh độ, kinh A-di- 
đà tốt, kinh ngắn nhưng ý nghĩa quá sâu; có lẽ 
bạn sẽ nói kinh A-di-đà rất dễ hiểu, không sâu 
lắm, vậy bạn thử xem chú giải của đại sư Ngẫu 
Ích, thử xem chú giải của đại sư Liên Trì thì bạn 
sẽ giật mình, bạn mới biết được thâm sâu vô 
cùng, còn sâu hơn kinh Vô Lượng Thọ. Cho 
nên hiện nay chúng ta chọn kinh Vô Lượng 
Thọ để làm khóa tụng, đọc thuộc kinh, thường 
nghĩ đến trong kinh Phật dạy chúng ta làm thế 


nào, chúng ta có làm được hay không? 


98 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Khóa tối là để phản tỉnh, đã làm được hay 
chưa, phải khích lệ chính mình ngày mai phải 
làm tốt hơn, nếu chưa làm được thì nhất định 
phải nghĩ cách làm cho bằng được, như giáo tu 
hành, đây là công khóa sáng tối, công khóa sáng 
tối như vậy mới thật sự có công đức. Không 
phải là sáng sớm niệm một lần cho Phật, Bồ-tát 
nghe, buổi tối lại niệm một lần cho Phật, Bồ-tát 
nghe, không có tí gì liên quan tới đời sống việc 
làm của mình, như vậy tội nghiệp sẽ nặng, phải 
đọa địa ngục A-tỳ. 


Khi gặp vua Diêm-la còn nói: “Mỗi ngày 
thời khóa sáng tối tôi đều không thiếu, tại sao 
ngài lại phán tôi đọa địa ngục A-tỳ?“ Vua Diêm- 
la sẽ nói với bạn: “Mỗi buổi sáng ông gạt Phật, 
Bồ-tát một lần, đến tối lại gạt thêm lần nữa, gạt 
suốt cả đời, ông không đọa địa ngục thì ai đọa 
địa ngục?“ Phải biết được điều này, nếu không 
hiểu rõ ý nghĩa của khóa tụng sáng tối thì đó 


đều là nghiệp nhân của địa ngục A-tỳ, bạn gạt 


Pháp thanh tịnh giải thoát 99 


Phật Bồ-tát, Phật Bồ-tát không còn ở đời, hình 
tượng bằng đất, bằng gỗ bạn cũng nhẫn tâm 


gạt, tâm của bạn thật quá tàn nhẫn! 


Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi giảng 
ngày hôm nay là buổi cuối, lần sau ở đây có cử 
hành pháp hội Phật thất, hoan nghênh quý vị 
đồng tu đến tham dự. Ba ngày hôm nay chúng 
ta thảo luận những vấn để này, nó có quan 
hệ rất mật thiết với đời sống và sự tu học của 


chúng ta. 


VLCHÁNH PHÁP TUYỆT ĐỐI 
TƯƠNG ỨNG VỚI 
LỢI ÍCH CHÂN THẬT 


1Í: xủc tiên chính chúng ta phải nhìn nhận 
được, sống ở trong thời đại này tu hành rất khó 
khăn, đúng như những gì đức Thế Tôn nói 
trong hội Lăng Nghiêm rằng ma chướng quá 
nhiều; những gì mắt chúng ta thấy, tai nghe, 
phàm những gì trái ngược với tâm thanh tịnh 
của chúng ta đều thuộc về ma chướng. Thế nên 


trong kinh, Phật dạy rất hay, năm xưa khi Phật 


102 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


còn tại thế lúc giảng kinh thuyết pháp cũng 
có một số nguyên tắc, những nguyên tắc này 
đương nhiên là giáo giới cho Bồ-tát, hy vọng 


người đời sau cũng có thể tuân theo. 


Nguyên tắc thứ nhất, tất cả pháp mà Phật 
nói ra hoàn toàn tương ứng với lợi ích, cũng 
chính là nói Phật giúp chúng ta đạt được lợi ích 
ở trong đời sống hiện tiền. Nếu như nói hiện 
tiên được lợi ích nhưng sau này không được 
lợi ích, đời sau cũng không đạt được lợi ích thì 
Phật nói những lời này không phải là lợi ích 
chân thật. Lợi ích chân thật là đời này có được 
lợi ích, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều 
đạt được, đây gọi là “lợi ích chân thật”. Nếu 
trái ngược với điều này thì chư Phật, Bồ-tát 
nhất định sẽ không nói. 

Ý nghĩa của câu này rất sâu, bởi vì ngoài 
Phật ra, trong xã hội hiện nay giống như trong 
kinh Lăng Nghiêm nói: “Tà sư thuyết pháp như 
cát sông Hằng”, những øì tà sư nói đương nhiên 


Chánh pháp tuyệt đối tương tíng tới lợi ích chân thật 103 


không phải là chánh pháp, tại sao có nhiều 
người tin tưởng họ như vậy? Có nhiều người 
ủng hộ như thế? Trong đây tất nhiên có đạo lý. 


Nếu từ trên lợi ích mà nói, có lẽ những tà 
sư này có thể giúp bạn đạt được lợi ích trước 
mắt, nhưng nhất định không thể bảo đảm đời 
sau bạn cũng được lợi ích. Chúng ta hãy bình 
tĩnh mà quan sát, cũng không khó thể hội lắm, 
trước mắt có thể giúp cho bạn đạt được danh 
văn lợi dưỡng, thỏa mãn tham, sân, si, mạn của 
bạn, thỏa mãn phiền não của bạn, bạn cảm thấy 
rất vui thích vì những gì bạn mong muốn đều 
có thể đạt được. 


Thật ra mà nói, nếu như trong mạng của 
chúng ta không có những thứ phú quý này, 
không có những danh lợi này, thì những tà sư 
này có thể giúp chúng ta đạt được hay không? 
Nói cho quý vị biết, tuyệt đối không thể được. 
Giả sử họ có thể giúp chúng ta đạt được, vậy 


thì năng lực của họ vượt hơn nhân quả rồi, 


104 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


họ có thể lật đổ định luật nhân quả, chư Phật 
Như Lai còn không làm được, họ làm sao có 
thể làm được! 


Từ đó có thể biết, cho dù họ dùng mọi 
phương pháp, nhìn giống như họ giúp chúng 
ta đạt được vậy, thật ra đó là trong mạng của 
chúng ta vốn đã có; chân tướng sự thật là “một 
miếng ăn, một hớp nước, không gì không định 
trước”, đây đều là sự thật. Phàm là người đầu 
óc tỉnh táo một chút cũng có thể nhìn ra, tất cả 
những tín đồ, tín chúng theo họ có phải người 
nào cũng đạt được danh văn lợi dưỡng hay 
không? Không hẳn như vậy, người chân thật 
có thể đạt được, con số này rất ít, nếu nói mọi 
người đều đạt được thì đó mới là thật. 


Có một số người đạt được, một số người 
không đạt được, vậy thì chưa chắc đã là thật; 
những người đạt được là cơ duyên của họ chín 
muồi, nghiệp nhân thành thục, quả báo hiện ra, 
chính là sự việc như vậy. Từ đó có thể biết, đấy 


Chánh pháp tuyệt đối tương tíng tới lợi ích chân thật 105 


không phải là năng lực của họ, họ có khả năng 
biết được quả báo của bạn lúc nào sẽ hiện ra, 
họ có những thân thông nhỏ này, biết được khi 
nào vận may của bạn đến, biết được khi nào 
bạn sẽ được thăng quan, biết được khi nào bạn 
sẽ phát tài. Dựa vào nhân duyên của bạn, họ 
nói họ đến gia trì cho bạn, họ đến bảo hộ cho 
bạn, bạn bị mắc lừa rồi, đời sau nhất định phải 
đọa ba đường ác. Cho nên đây không phải là lợi 
ích, không tương ứng với lợi ích chân thật. 


Phật dạy cho chúng ta, chúng ta mong cầu 
phú quý ở thế gian, không phải là cầu không 
được, thường có câu nói: “Trơng cửa nhà Phật, 
có cầu tất ứng”, lời này là thật, không phải giả, 
vậy phải cầu như thế nào mới được? Nhất định 
phải như lý, như pháp, nó có lý luận, phương 
pháp chính đáng. 

Trên lý mà nói thì phải có tâm chân thành, 
tâm thanh tịnh và tâm đại từ bị, trên sự mà 
nói đây là “bố thí” mà Phật dạy chúng ta. Bố 


106 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


thí tài là trồng nhân, được giàu có là quả báo, 
cho nên chúng ta muốn giàu có thì nhất định 
phải tu bố thí tài; nếu bạn muốn thông minh trí 
tuệ, bạn phải biết bố thí pháp; nếu bạn muốn 
khoẻ mạnh sống lâu, bạn phải biết tu bố thí vô 
uý. Phật dạy chúng ta tu nhân như vậy nhất 
định sẽ được quả như vậy, việc này là tương 
ứng; không những tương ứng với lợi ích mà 
với pháp cũng tương ứng, như lý như pháp thì 
không có gì không cầu được. Nếu như chúng 
ta mong cầu mà không được như nguyện, đây 
là vì nguyên nhân gì? Là vì bản thân có nghiệp 
chướng, có chướng ngại nên những điều mong 


cầu không được như ý nguyện. 


Như vậy thì phải làm sao? Phải tìm ra 
nghiệp chướng, đem nghiệp chướng tiêu trừ 
đi thì những điều mong câu sẽ được như ý 
nguyện. Ở trong tất cả kinh điển, những lý luận 
và sự thật này, cũng như những phương pháp 
mong câu mà đức Phật đã nói quá nhiều, quá 
nhiều. Các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, trong 


Chánh pháp tuyệt đối tương tíng tới lợi ích chân thật 107 


đó nói được rất viên mãn; sau khi đọc quen 
rồi, lúc nào có cơ hội thì các đồng tu nên cùng 
nhau nghiên cứu thảo luận, làm sao để áp dụng 
nghĩa lý của kinh văn vào trong đời sống, làm 
sao vận dụng được những nguyên lý, nguyên 
tắc này vào trong sinh hoạt, công việc thường 


ngày của chúng ta, đó mới là thật sự tu hành. 


Cho nên phải tương ứng với lợi ích, 
phải tương ứng với pháp, phải tương ứng với 
phương pháp lý luận, quan trọng hơn là phải 
tương ứng với đoạn dứt phiển não. Tất cả 
những pháp ma nói tuyệt đối không có những 
thứ này, ma không dạy bạn đoạn phiền não, 
ma khuyến khích bạn tăng trưởng tham, sân, sỉ, 
mạn; ngược lại, chư Phật, Bồ-tát dạy bạn xa lìa 


phiền não, diệt tận phiền não. 


Xa lìa phiền não thì công phu tu hành của 
bạn liền đắc lực; điệt tận phiền não thì bạn mới 
có thể chứng quả, cũng chính là nói bạn mới 


đạt được đại viên mãn, mới đạt được đại tự tại. 


108 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Trong thời mạt pháp, cũng chính là thời 
đại hiện nay của chúng ta, chư Phật, Bồ-tát ứng 
thế, nghĩa là các ngài tái lai trở lại, người tái lai 
có, không phải không có, nhưng không phải là 
một thân phận nhất định nào, có khi thị hiện 
thân phận pháp sư xuất gia, có khi thị hiện thân 
phận trưởng giả, cư sĩ tại gia; [những người 
này] nhất định là khuyên bạn niệm Phật cầu 
sanh Tịnh độ, tại sao vậy? Vì đây là lợi ích cứu 
cánh viên mãn. 

Nếu như đời này không thể vãng sanh, bất 
luận là bạn tu học pháp môn nào, bạn không có 
cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng chính 
là nói bạn không có năng lực đoạn kiến tư phiền 
não. Không thoát khỏi luân hồi, nhất định là 
thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian ở 
ba đường thiện ngắn, đây là điều mà chúng ta 
không thể không cảnh giác! 


Đức Phật lấy thân làm gương, vì hết thảy 
đại chúng thuyết pháp, lúc Phật-đà còn ở đời, 


Chánh pháp tuyệt đối tương tíng tới lợi ích chân thật 109 


người học có căn cơ không giống nhau, những 
đệ tử tại gia, xuất xa này căn cơ chín muồi rồi, 
cho nên Phật giảng nhiều pháp môn giúp họ 
thành tựu, đây là lý do vì sao đời sau kinh điển 
được lưu lại nhiều đến như vậy. 


Nhưng mà trong kinh Đại Tập, đức Phật có 
khai thị rõ ràng cho người đời sau, Phật nói thời 
kỳ chánh pháp thì Giới luật thành tựu, chánh 
pháp là 1.000 năm sau khi Phật diệt độ; thời kỳ 
tượng pháp thì Thiên định thành tựu, Phật giáo 
truyền đến Trung Quốc đúng vào thời kỳ tượng 
pháp, cho nên Thiền định thành tựu tại Trung 
Quốc đích thực là huy hoàng rực rỡ; thời kỳ mạt 
pháp thì Tịnh độ thành tựu, hiện nay bất luận là 
theo ghi chép của lịch sử Trung Quốc hay là theo 
cách tính của ngoại quốc, 2.000 năm sau khi Thế 
Tôn diệt độ là thời mạt pháp, thời mạt pháp tu 
Tịnh độ dễ thành tựu, đây là lời Phật nói trong 
kinh. Cho nên tất cả chư Phật, Bồ-tát nếu thừa 
nguyện tái lai ở thế gian thì nhất định sẽ khuyên 
mọi người niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. 


VIIL BỐN NGUYÊN TẮC 
ĐỂ PHÂN BIỆT CHÁNH TÀ 


Tuy kinh Lăng Nghiêm nói thời nay 
tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, dựa vào 
đâu để phân biệt chánh tà? Thế Tôn dạy, nếu 
trái ngược với bốn nguyên tắc này thì chính là 
ma nói. 

Thứ nhất là tuuệt đối không tương ng 
0ới lợi ích. 

Đây là ma nói, hay nói cách khác, những 


pháp nào sau khi học rồi thật sự không có lợi 


112 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


ích, không có lợi ích nghĩa là có tốn hại, tổn hại 
ở chỗ nào? Chúng ta không cần phải nói ra, quý 
vị suy nghĩ thử cũng không khó thấy được. 


Thứ hai là trơng ng uới phi pháp. 


Hoàn toàn trái ngược với những gì Phật 
nói, tương phản với lời Phật giảng. 


Thứ ba là nhất định trơng ứng uới phiển não. 


Bạn tu học theo pháp môn đó của họ, 
phiền não không những không thể tiêu trừ mà 
càng ngày càng tăng trưởng, tăng trưởng tham, 
sân, si, mạn, tăng trưởng đố ky, tăng trưởng tạo 
tội nghiệp. 

Thứ tư là tuuệt đối trơng ng uới sanh tử. 


Cũng chính là nói họ không chủ trương 
thoát khỏi luân hồi, họ dạy người sau khi chết 
rất mau trở lại làm người. Sau khi chết rồi, bạn 
muốn làm người thì có thể được thân người hay 


sao? Không hẳn như vậy, lời Phật nói là chân 


Bốn nguyên tắc để phân biệt chánh tà 113 


thật, Phật thí dụ con người sau khi chết, đời 
sau có thể được thân người trở lại giống như 
đất trong móng tay, không được thân người thì 
giống như đất của đại địa. Cho nên, người ta 
mất đi thân người, đời sau lại được thân người 
hiếm như “lông phụng sừng lân”, không phải 


ai cũng có thể được lại thân người. 


Những người nào mới có thể được lại thân 
người? Trong kinh Phật nói rất nhiều, lúc còn 
sống phải tu tốt ngũ giới thập thiện, ngũ giới là 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói đối, không uống rượu. Thập thiện 
thì thân ba, miệng bốn, ý ba, ở đây tôi không 
nói kỹ nữa. Tự mình nghĩ thử xem, trong một 
đời này của mình ngũ giới thập thiện có thể 
làm được 80 điểm hay không, nếu như có thể 
làm được 80 điểm thì đời sau nhất định không 
mất thân người; nếu không được vậy thì đời 


sau khó nói rồi. 


Cho nên, ma thuyết pháp thì tương ứng 


114 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


với sanh tử, lục đạo luân hồi, không dạy bạn 
thoát khỏi lục đạo. Khi chúng ta tiếp xúc với 
tất cả chúng sanh, bạn bè thân quyến và những 
người quen cũng nên nói cho họ biết việc này, 
khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ niệm 
Phật cầu vãng sanh. Những øì bạn nói ra tương 
ứng với bốn nguyên tắc này của Thế Tôn thì 
đó là chánh pháp; những gì trái ngược với bốn 
nguyên tắc này thì đó là tà pháp, đây là điểm 
chính yếu mà chúng ta phải ghi nhớ. 


VIILHANH TỐT VÀ HẠNH XẤU 


Ê Hưng ta có thể thường xem thấy trong 
kinh điển Đại thừa, Bồ-tát ở thế gian này thị 
hiện nhiều thân tướng khác nhau; thị hiện 
những việc làm tùy thuận với pháp tánh thì 
không có vấn đề, chúng ta sẽ không hoài nghi, 
chúng ta sẽ rất cung kính y giáo phụng hành. 
Nhưng có khi cũng thị hiện tùy thuận việc làm 
xấu, chúng ta không dễ gì nhận ra được, đây là 
việc mà chúng ta không thể không lưu ý. 


Thị hiện hạnh xấu, thí dụ như phá giới, cố 


116 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


ý thị hiện rất nhiều việc làm tội ác, thị hiện đó 
của họ nhất định phải có nhân duyên đặc biệt, 
mục đích là độ một số đối tượng đặc biệt, sẽ 
không tùy tiện thị hiện trong phần đông quần 
chúng; nếu bạn có thể nhìn ra được điều này thì 


bạn có trí tuệ khá lắm. 


Những việc thị hiện này từ xưa đến nay 
lúc nào cũng nghe đến, nếu có cơ duyên bạn 
cũng có thể gặp được. Về vấn đề này, Phật có lời 
dạy đặc biệt, Phật đưa ra một thí dụ, thí dụ Bồ- 
tát, trong 53 tham của kinh Hoa Nghiêm chúng 
ta xem thấy có nhiều vị tùy thuận theo phiền 
não; Phật gọi những Bồ-tát này là “Huệ hạnh 
Bồ-tát”, không phải là Bồ-tát sơ học, Bồ-tát sơ 
học không có năng lực này, tại sao vậy? Bồ-tát 
sơ học thì tập khí tham, sân, si, mạn chưa có 
đoạn, nếu họ tạo ra những ác nghiệp này thì 


nhất định phải đọa vào ba đường ác. 


Huệ hạnh Bồ-tát là người như thế nào? Là 
những Bồ-tát đã phá bốn tướng (tướng ta, tướng 


Hạnh tốt và hạnh xấu 117 


người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả) và 
bốn kiến (thấy ta, thấy người, thấy chúng sanh, 
thấy thọ giả) như trong kinh Kim Cang nói, họ 
hoàn toàn không còn nữa, đây là người như thế 
nào? Là Pháp thân Đại sĩ mà trong kinh Đại 
thừa thường nói, không phải là người thông 
thường. Họ thị hiện đủ loại ác hạnh nhưng 
trong tâm họ không có, vì có thể độ chúng sanh 
nên mới mở rộng cửa phương tiện, không bị 
ràng buộc chút nào; tâm địa của họ thanh tịnh, 
chân thật mảy trần không nhiễm, họ có bản 
lĩnh này. 


Phần nhiều người Trung Quốc hồi xưa đều 
biết có vị trưởng lão Tế Công, bạn thấy việc làm 
của Tế Công hình như là không giữ giới luật, 
cũng không giữ thanh quy, còn đặc biệt thích 
ăn thịt chó. Đích thực là có người này, nhưng 
không giống như miêu tả trong tiểu thuyết, tiểu 
thuyết không chịu trách nhiệm. Vậy ngài có 
những việc làm như vậy không? Thật có, trong 
Cao Tăng Truyện đích thực có ghi chép, ngài ăn 


118 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


thịt chó và uống rượu, với lại truyện Tế Công 
trong Cao Tăng Truyện rất dài, dài hơn truyện 
ký của những vị pháp sư khác; hình như có đến 
bốn, năm quyển, đó là chuyện thật không phải 
là tiểu thuyết, truyện này phi lại những sự tích 
thuở bình sinh của ngài, đây là vị A-la-hán ứng 
hóa chứ không phải là người phàm. 


Những đối tượng mà ngài độ đó, người 
bình thường như chúng ta thường giữ quy 
củ, trì giới, giảng kinh, niệm Phật không độ 
được những chúng sanh đó; ngài thành tựu vô 
lượng công đức, tâm địa của ngài thanh tịnh, 
không bị phiền não trói buộc, ngài có khả năng 
này. Người như vậy chúng ta học không được, 
chúng ta chỉ có thể khâm phục, cung kính, tán 
thán, nhất định không thể học, nếu bạn bắt 
chước ngài thì nhất định sẽ đọa tam đồ, ngài 


không chịu trách nhiệm. 


Gần đây, vào những năm đầu thời Dân 


Quốc, xuất hiện một vị rất giống trưởng lão Tế 


Hạnh tốt và hạnh xấu 119 


Công, đó là pháp sư Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn, 
Trấn Giang, tỉnh Giang Tô; người đời xưng ngài 
là “Phật sống Kim Sơn”, hành nghi của ngài 
cũng rất giống ngài Tế Công nhà Tống. Đây là 
kiểu thị hiện nghịch hạnh, bạn xem ngài mỗi 
ngày không có công khóa sáng tối, từ đó đến 
nay không thấy ngài tụng kinh bao giờ, cũng 
không thấy ngài tụng giới, cả ngày từ sáng đến 
tối cười ha hả lẫn lộn trong nhóm cư sĩ, cùng 


nhau ăn uống, không có câu nệ gì hết. 


Ngài có thể khiến cho người ta khâm phục, 
mọi người đều xưng ngài là Phật sống, rất cung 
kính đối với ngài; bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, 
ngài chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, mùa đông 
không thấy lạnh, mùa hè cũng không thấy 
nóng, đây là việc rất lạ lùng. Quần áo của ngài 
cũng không giặt, cả đời không tắm rửa mà trên 
thân ngài cũng không có mùi hôi, không những 
không hôi mà thân ngài lại có mùi thơm. Ngài 
không phải là người bình thường, chúng ta học 
không được, điểu này là thật. 


120 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người 
giả mạo những thánh nhân này, họ cũng không 
câu nệ gì hết, nhưng bạn thử đi quan sát, mùa 
đông họ có mặc áo bông không? Nếu mùa 
đông họ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng thì có 
lẽ là thật, nếu mùa đông mặc áo thật dày thì e 
rằng không phải thật. Mùa hè xem họ có thể 
mặc áo khoác bằng da không? Ăn uống có thể 
không phân biệt không? Không phân biệt sạch 
sẽ, dơ bẩn thế nào cũng đều ăn hết. Nếu như 
họ không làm được những việc này, có thể họ 
là giả mạo, đây là việc mà chúng ta phải để ý, 


phải cẩn thận, học Phật đừng bị người khác lừa. 


Bộ dạng có thể gạt người, lời nói có thể gạt 
người, viết thành sách cũng có thể gạt người, 
phải hết sức cần thận. Trong thời đại hiện nay, 
tự do ngôn luận, tự do xuất bản không có hạn 
chế, không giống như hồi trước. Bạn xem thời 
đại trước thời nhà Thanh, những sách bạn viết 
nếu muốn xuất bản, trong Phật giáo đều phải 


thông qua thẩm duyệt của quốc gia, không phải 


Hạnh tốt và hạnh xấu 121 


bạn có thể tùy tiện lưu thông; khi những cao 
tăng đại đức đương đại đã thẩm định không 
có vấn đề gì thì mới được trình lên nhà vua, 
sau khi được phê chuẩn mới có thể lưu thông, 


không tự do giống như bây giờ. 


Tự do có chỗ tốt của tự do, nhưng cũng 
sinh ra nhiều tệ hại; tà tri tà kiến đây rẫy trong 
xã hội, người không có trí tuệ cao độ rất khó 
tránh khỏi bị họ mê hoặc, đây là khuyết điểm 
của tự do dân chủ. Thời đại chuyên chế hồi 
xưa, Hoàng đế đích thực là bảo hộ tâm thanh 
tịnh của nhân dân, bảo hộ bạn khỏi bị ô nhiễm, 


họ có trách nhiệm và sứ mạng này. 


Ở Trung Quốc thời xưa, những người làm 
công tác quản lý nhà nước, thông thường chúng 
ta gọi là thủ trưởng hành chính, chủ tịch huyện, 
họ đều tuân thủ ba nguyên tắc. Ba nguyên tắc 
này chính là “tác chi quân, tác chi thân, tác chi 
sư”, chín chữ này chính là trách nhiệm và sứ 


mạng của quan đứng đầu. 


122 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


“Quân là lãnh đạo nhân dân, nếu như họ 
là chủ tịch huyện, họ phải lãnh đạo dân chúng 
trong huyện. “Tác chi thân”, họ phải lấy tâm 
làm cha mẹ để quan tâm nhân dân, gọi là “cha 
mẹ của dân”, hay là “quan phụ mẫu”; họ phải 
giúp đỡ nhân dân, giúp cho đời sống của nhân 
dân ngày càng tốt hơn. “Tác chỉ sư”, còn phải 
dạy bảo nhân dân, giáo dục nhân dân. Cho 
nên, ba sứ mạng của quan địa phương chính là 


“ ^ ^ // 
quân, thân, sư”. 


Hiện nay, thời đại dân chủ đã không còn 
nói ba điều này, thời đại dân chủ gọi quan địa 
phương là đày tớ của nhân dân, dân là người chủ, 
quan là tôi tớ, dân muốn quan làm gì thì quan 
phải làm chuyện đó. Bạn nghĩ thử xem, chúng ta 
muốn có một người quan như cha mẹ hay là một 
người quan như đày tớ trong nhà? 

Cha mẹ chăm sóc cho chúng ta chu đáo 
từng li từng tí, còn người đày tớ trong nhà 


chăm sóc cho bạn chưa chắc đã đáng tin; cho 


Hạnh tốt và hạnh xấu 123 


nên có nhiều người hỏi tôi: “Pháp sư, ngài tán 
thành dân chủ hay quân chủ?“ Tôi nói, tôi tán 
thành quân chủ, tôi không tán thành dân chủ, 
tôi biết chế độ quân chủ có chỗ tốt, ưu điểm 
của quân chủ nhiều hơn dân chủ, mà điều tệ 
hại cũng ít hơn dân chủ. Nếu như quý vị đọc 
kỹ lịch sử thì sẽ hiểu rõ, đừng cho rằng Hoàng 
đế rất tự tư; nói thật ra tự tư chính là điểm tốt 
của họ, ông vua lúc nào cũng e dè, lúc nào 
cũng phải thận trọng, lúc nào cũng lo lắng đến 
lợi ích của nhân dân, nếu như lơ là thì nhân 
dân sẽ nổi dậy lật đổ triều đình. Nếu muốn 
được người dân ủng hộ thì họ phải làm một 
vị Hoàng đế tốt, thực sự vì quốc gia, nhân dân 
mà phục vụ; như vậy thì dân mới ủng hộ nhà 
vua, ngôi vị của họ mới có thể đời đời tương 
truyền, mới có thể truyền được mấy chục đời, 
truyền được mấy trăm năm. Cho nên chuyên 
chế không phải không có điểm tốt, hiện nay 
tổng thống nhiệm kỳ là bốn năm, cảm thấy 


không còn trách nhiệm như xưa. 


124 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Chúng ta trở lại vấn đề, Phật răn dạy Bồ-tát 
sơ học, mọi người chúng ta đều là Bồ-tát sơ học, 
việc quan trọng bậc nhất chính là phải biết được 
tác hại của danh văn lợi dưỡng, nhất định không 
được tiêm nhiễm. Nhưng danh văn lợi dưỡng 
dễ mê hoặc người nhất, mấy người có thể xả bở? 
Nếu như không thể từ chỗ này quay đầu, chúng 
ta muốn ngay trong một đời này thành tựu thì 
quả thật quá khó. 


Phật dạy chúng ta phải ít muốn biết đủ, 
dục vọng ít thì luôn cảm thấy đây đủ. Hiện 
nay chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa, lúc Phật-đà 
còn tại thế thì giữa ngày ăn một bữa. Ba bữa ăn 
được no, áo quần mặc được ấm, có một căn nhà 
nhỏ để che nắng che mưa, đời sống vật chất 
như vậy là đủ rồi, ít phiển não, tâm mới có thể 
hướng về đạo. Nếu còn tham muốn hưởng thụ 
thì nhất định sẽ tăng trưởng tham, sân, si, mạn, 


tăng trưởng phiền não, mất đi chánh niệm. 


Tất cả những thiện pháp mà đức Phật dạy, 


Hạnh tốt và hạnh xấu 125 


không những bạn làm không được, thậm chí 
những ý nghĩa mà Phật giảng bạn cũng không 
thể hội được. Những phước điển thù thắng mà 
Phật nói bạn không thể lĩnh hội, phước điền thù 
thắng chính là Tam học giới - định - tuệ, Lục 
độ và Phổ Hiển thập đại nguyện vương. Tuy là 
bạn có thể nói ra được, nhưng trên thực tế thì 
bạn có tâm khinh mạn đối với lời dạy của Phật, 
không chịu làm theo, chính mình khi khởi tâm 
động niệm, hành vi tạo tác đều tương ứng với 
ma, như vậy làm sao thành công cho được? Cho 
nên Phật dạy cho Bồ-tát sơ học nhất định phải 
xa rời danh văn lợi dưỡng. 

Nói đến đây, chúng tôi lại nhớ tới đại sư 
Liên Trì, ngài là một trong bốn vị đại sư có 
công lớn nhất trong việc phục hưng Phật giáo 
vào những năm cuối thời nhà Minh, khi người 
đời sau nhắc đến đại sư Liên Trì thì không ai 
không tôn kính, không ai không bội phục ngài. 
Chính đại sư Liên Trì nói, lúc còn trẻ ngài đi 


tham học, rất ngưỡng mộ một vị cao tăng đại 


126 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


đức đương thời, đó là lão hòa thượng Biến 
Dung. Ngài rất cung kính, đi ba bước lạy một 
lạy, lạy đến trước mặt lão hòa thượng, thành 
kính đến như vậy thỉnh cầu lão hòa thượng 
khai thị, lão hòa thượng chỉ nói với ngài một 
câu: “Ông phải nhớ thật kỹ, đừng để danh oăn lợi 
dưỡng nó làm hại.“ Nói xong liền bảo ngài ra về, 
đại chúng bên cạnh nhìn thấy tình huống như 
vậy đều cười lớn ha hả, cho rằng đại sư Liên Trì 
từ xa đi ba bước lạy một lạy đến nơi đây, lão 
hòa thượng nhất định phải có diệu pháp gì chỉ 


dạy cho ngài, nào ngờ chỉ nói một câu như vậy. 


Đại sư Liên Trì có tâm chân thành cung 
kính, ngài đã tiếp nhận, ngài nói với mọi người: 
“Lão hòa thượng đáng được người tôn kính”, 
lời ấy là lời chân thật, không có đàm huyền 
thuyết diệu để lừa gạt hàng hậu học, cho nên cả 
đời ngài tuân thủ, thành tựu mà ngài có được 
cũng là nhờ câu nhắc nhở của lão hòa thượng, 


cả đời xa rời danh văn lợi dưỡng. 


Hạnh tốt và hạnh xấu 127 


Lời của lão hòa thượng Biến Dung rất 
tương ứng với lời Phật dạy cho người sơ học; ở 
phía trước đã nói qua, “tương ứng với lợi ích, 
tương ứng với pháp, tương ứng với đoạn phiền 
não, tương ứng với đại Niết-bàn”, người như 
vậy là thiện tri thức thực sự. 

Một người ít muốn biết đủ có rất nhiều 
lợi ích, rõ ràng nhất là họ giảm thiểu được rất 
nhiều lỗi lầm; chúng ta biết được, không những 
là người thế gian, ngay cả trong cửa Phật, người 
xuất gia mắc rất nhiều lỗi lầm, lỗi lầm này từ 


đâu mà sanh ra? Là từ tham dục mà sanh ra. 


IX.BA CƯƠNG LĨNH LỚN 
CỦA HÀNH MÔN 


1 say kinh Vô Lượng Thọ đức Phật đã 
nói ra cho chúng ta ba cương lĩnh lớn của hành 


môn: 


1. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi 


người 


Trong đây bao hàm ý nghĩa vô cùng sâu 
rộng, ba nghiệp fhân, khẩu, ý, trong kinh Vô 
Lượng Thọ đức Phật đem khẩu nghiệp đặt ở 


đầu tiên, tại sao vậy? Tất cả chúng sanh dễ tạo 


130 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


nghiệp nhất là khẩu nghiệp. Chúng ta biết được 
khẩu nghiệp, đoạn trước có kể với quý vị một 
câu chuyện, bịa đặt sinh sự, phá hoại việc giảng 
kinh của pháp sư, gây chia rẽ giữa pháp sư và 
thính chúng, bị đọa vào địa ngục A-tỳ 18 triệu 
năm); từ địa ngục ra lại bị 500 đời mù lòa, còn 
không biết bao nhiêu đời phải chịu bần cùng 
hạ tiện, sau đó mới được trở lại thân người bình 
thường, thế nên mới biết được tội báo của tạo 


khẩu nghiệp thật đáng sợ. 


2. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai 
nghỉ 


3. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không 
nhiễm 

Ba câu trên là tổng cương lĩnh của hành 
môn, chúng ta phải khắc ghi trong tâm, tất cả 
những gì kinh luận nói đều là giải thích tường 
tận cho ba cương lĩnh này, dạy cho chúng ta ở 
trong đời sống thường ngày, trong công việc, 


trong giao tiếp làm sao để thực tiễn ba cương 


Ba cương lĩnh lớn của hành môn 131 


lĩnh lớn này. 


Trào lưu tư tưởng mới của người thời nay 
là yêu cầu phải mới, phải thay đổi, phải nhanh, 
đây là trào lưu thời đại ngày nay, kiểu tư tưởng 
này trong Phật pháp có hay không? Trong Đại 
thừa Phật pháp có nhưng tương đối khó, nếu 
như Bồ-tát sơ học cũng có quan niệm này, yêu 
cầu phải mới, phải thay đổi, phải nhanh, rất có 
thể lạc vào con đường sai lầm mà không hay 
không biết. Vậy người như thế nào mới có thể 
làm? Trong kinh, Phật nói phải là Huệ hạnh 
Bồ-tát, Pháp thân Đại sĩ mới có thể làm, tâm 


các ngài thanh tịnh, trí tuệ đã khai mở. 


Tâm không thanh tịnh, trí tuệ chưa khai 
mở, sống trong phiển não mà có quan niệm 
phải mới, phải thay đổi, phải nhanh thì chắc 
chắn sẽ có họa hại. Cho nên, Bồ-tát sơ học tốt 
nhất là phải đi theo con đường của những vị 
đại đức thời xưa đã đi; bạn phải biết Phật giáo 


truyền đến Trung Quốc được 2.000 năm rồi, 


132 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


trước 2.000 năm thì ở Ấn Độ cũng truyền được 
1.000 năm. Trong 3.000 năm này, phàm những 
người đi theo con đường cũ, những người thật 
thà tuân theo thì không ai là không thành tựu; 
nghĩ ra những điều mới lạ, chúng ta không 
thấy được người nào thành tựu cả, điểm này 
đích thực đáng để cho chúng ta nghiêm túc 
phản tỉnh. 


Phật pháp và pháp thế gian không giống 
nhau, lý luận và phương pháp cũng không 
giống nhau, rốt cuộc đời này của chúng ta có 
thật sự muốn liễu sanh tử, thoát luân hồi hay 
không? Đây là vấn đề quan trọng nhất trong sự 
tu hành của chúng ta. Nếu thật sự muốn liễu 
sanh tử, thoát khỏi lục đạo luân hồi thì chúng ta 
phải xem trọng lời dạy của đức Phật, phải cầu 
giải, phải thực hành, phải hết lòng nỗ lực làm 
cho được, như vậy đời này của chúng ta mới có 
hy vọng thành tựu. 


Phật dạy chúng ta làm những gì thì chúng 


Ba cương lĩnh lớn của hành môn 133 


ta phải hết lòng đi làm, Phật dạy chúng ta không 
được làm những gì thì chúng ta nhất định 
không được làm, vậy mới là đệ tử Phật, mới là 
học trò ngoan của Phật; muôn vàn không thể 
làm người mang danh đệ tứ Phật, cũng chính là 
hữu danh vô thực. 


X. ĐIỂM QUAN TRỌNG 
CỦA HÀNH MÔN 


La đệ tử Phật, ở trong đời sống thường 
ngày có ba việc nhất định phải làm, một ngày 


cũng không thể thiếu: 


1. Thứ nhất là đọc tụng 


Đọc kinh, đối trước quyển kinh đọc thì 
gọi là đọc, khi bạn đọc được nhuần nhuyễn rồi, 
không cần mở kinh ra mà cũng có thể đọc lưu 


loát, thuộc lòng như vậy gọi là tụng. 


136 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Mục đích của việc đọc tụng là ở đâu? Là 
không quên những lời Phật dạy, thời thời khắc 
khắc nhớ tới lời Phật dạy, cũng chính là nhắc 
nhở bản thân những việc nào nên làm, những 


việc nào không nên làm. 


2. Thứ hai là tu hành 


Tu hành là chúng ta khởi tâm động niệm, 
ý niệm này Phật không cho phép khởi, nếu 
vừa khởi lên thì chúng ta phải lập tức đem nó 
sửa đổi trở lại. Tu là tu sửa, hành là hành vi. 
Tư tưởng, kiến giải, lời nói, hành vi có sai lầm, 
phải lấy những lời giáo huấn của Phật làm tiêu 
chuẩn, đem những việc làm sai lầm sửa đổi trở 
lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu 
ở chỗ khởi tâm động niệm, ở trong lời nói việc 
làm, phải thường giác ngộ, phải biết được lỗi 


lâm của mình. 


Trong nhà Phật chúng ta thường nói đến 


“khai ngộ”, có rất nhiều người tưởng rằng khai 


Điểm quan trọng của hành môn 137 


ngộ là cái gì rất huyền diệu, rất kỳ diệu không 
thể tưởng tượng được, thật ra đều là gạt người. 
Cái gì gọi là khai ngộ? Tôi biết được lỗi lầm của 
mình, biết được tật xấu của mình, tôi giác ngộ rồi, 
đó chính là khai ngộ. Tật xấu của chính mình mà 
còn không biết, đó là bạn mê hoặc điên đảo, nếu 
bạn biết được lỗi lâm của mình thì bạn đã khai 
ngộ; đem những tật xấu, lỗi lầm này sửa đổi trở 


lại gọi là “chân tu”, vậy mới gọi là tu hành. 


Cung kính người thiện, ưa thích việc thiện, 
thành toàn việc thiện của người, đây gọi là có 
“đức”; tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, đại từ 
đại bi gọi là “đắc đạo”, đều ở trong đời sống 
thường ngày, đâu có gì huyền diệu, đâu có gì 
hiếm lạ! Cho nên phải hết sức phản tỉnh, kiểm 
điểm, sửa đổi hành vi, ngày ngày phải làm, thời 
thời khắc khắc phải làm. 


3. Thứ ba là vì người diễn nói 


Diễn là biểu diễn, cũng là chúng ta ở trong 


138 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


các buổi giảng thường nói, Phật, Bồ-tát là tấm 
gương tốt nhất, là mô phạm tốt nhất cho chúng 
sanh hữu tình trong chín pháp giới; các ngài 
làm tấm gương, làm mô phạm cho chúng ta, 
các ngài biểu diễn cho chúng ta xem, biểu diễn 
cái gì? Đây không phải là bảo bạn lên sân khấu 
biểu diễn, đời sống chính là biểu diễn, công việc 
là biểu diễn, đối nhân xử thế, giao tiếp cũng là 
biểu diễn, lời nói việc làm đều đang biểu diễn; 
làm tấm gương tốt cho người khác, khiến cho 
người khác khi nhìn thấy liền sanh tâm cung 
kính, ngưỡng mộ rồi sau đó hướng về bạn học 


tập, đây gọi là diễn. 


“Thuyết” là giảng kinh thuyết pháp, 
phạm vi của giảng kinh thuyết pháp này rất 
lớn. Trong kinh thường nói, không nhất định 
bảo bạn giảng toàn bộ kinh, bất kể khi gặp 
người nào thì giảng một câu kinh, nửa bài kệ 
(nửa bài kệ là hai câu kệ) khuyên người ta; khi 
thiện căn chín muổồi rồi thì khuyên họ niệm 


Phật, nếu thiện căn chưa chín muồi thì khuyên 


Điểm quan trọng của hành môn 139 


họ đoạn ác tu thiện, tự cầu đa phước. 


Thí dụ khi bạn bè gặp nhau, bạn hỏi họ 
muốn phát tài hay không? Tôi biết phương 
pháp để phát tài, bạn muốn nghe không? Đây 
là đã nói trúng ý họ, vừa mới nói thì họ liền 
tập trung tỉnh thân để nghe. Làm sao để phát 
tài? Tu bố thí tài thì được giàu có, phạm vi của 
bố thí tài rất rộng, không phải bảo bạn mang 
tiền tài đến chùa miếu để cúng dường, đó là 
sai rồi, ở đây là bảo bạn phải khéo sử dụng tiền 
tài của bạn để làm lợi ích xã hội, lợi ích chúng 
sanh, đây chính là chân thật bố thí. 


Ba việc ở trên, đức Phật thường hay giảng 
ở trong hết thảy kinh điển, “thọ trì đọc tụng, 0ì 
người diễn nói”, chúng ta phải hiểu được ý của 
Phật, phải biết làm cách nào để phụng hành, 
mới có thể đạt được lợi ích chân thật trong Phật 
pháp. Còn một việc quan trọng mà Phật thường 
nói trong kinh, đó là “chúng vụ”, lỗi lầm này 


cũng rất lớn. 


140 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


“Chúng vụ” là gì? Thích làm việc, sự 
nghiệp kinh doanh thích rất nhiều, Phật nói 
đây là sai lầm. Trong kinh, Phật đã từng nói 
qua, ngài đưa ra một thí dụ, “nếu có Bồ-tát”, 
Bồ-tát này là Bồ-tát không có trí tuệ, Bồ-tát ngu 
si, sự nghiệp kinh doanh rất nhiều. Tôi nêu ra 
một thí dụ, thí dụ như xây bảo tháp, việc này 
và việc xây dựng đạo tràng ý nghĩa không khác 
nhau là mấy; người xưa thường nói xây tháp 
cúng Phật thì phước báo vô biên, đức Phật nói 
người này tu phước, cho dù xây tháp bằng bảy 
báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, Thế 
Tôn nói: “Ta gặp vị Bồ-tát này sẽ không sanh 
tâm hoan hỷ, họ không phải là chân thật cúng 
dường ta, và cũng không phải cung kính ta.“ 


Chúng ta xem đoạn kinh văn này liền liên 
tưởng đến Lương Võ Đế; thời đó là tổ Bồ-đề- 
đạt-ma đến Trung Quốc, ngài là tổ sư Thiền 
tông Trung Quốc. Lương Võ Đế đã thọ Bồ-tát 


giới tại gia, ông đến khắp nơi xây chùa, ông 


Điểm quan trọng của hành môn 141 


thích làm việc này, tổng cộng đã cất 480 ngôi 
chùa, đều là những ngôi chùa rất quy mô, thời 
Nam triều có 480 ngôi chùa. Ông cũng thích 
khuyên người xuất gia, ông nói đã giúp tổng 
cộng 100.000 người xuất gia, ông dùng địa vị 
và của cải của Đế vương để xây chùa và cúng 


dường người xuất gia. 


Lương Võ Đế mời tổ Đạt-ma vào trong 
cung, ông cảm thấy đáng được hãnh diện, 
đáng được khoe khoang, liền hướng về tổ Đạt- 
ma hỏi: “Trẫm đã làm nhiều việc như Vậy, 
công đức của trẫm lớn hay không?” Tổ Đạt- 
ma là người thành thật, đúng như trong kinh 
nói: “Tâm thanh tịnh thuyết pháp cho chúng 
sanh”, ngài đã nói một câu chân thật: “Không 
có công đức.” Lương Võ Đế nghe xong câu này 
thì không vui chút nào, như bị dội gáo nước 
lạnh lên đầu, sau đó không hộ pháp cho ngài 
nữa. Vì thế, tổ Bồ-đề-đạt-ma đã đi đến chùa 
Thiếu Lâm ngồi quay mặt vào vách hết 9 năm 


mới truyền pháp cho tổ Huệ Khả. 


142 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Giả sử năm xưa, nếu tổ Đạt-ma có thể tùy 
thuận theo nhân tình thế thái nói với Lương 
Võ Đế: “Công đức của nhà vua rất lớn”, vậy 
thì có lẽ Lương Võ Đế đã hộ pháp cho ngài rồi 
phải không? Nhưng một người chân chánh tu 
hành tuyệt đối không vì danh văn lợi dưỡng 
mà nói pháp không đúng sự thật. Ngài nói là 
chánh pháp, cho nên Lương Võ Đế xây 480 
ngôi chùa mà không có công đức. Trong kinh 
đức Phật nói, nếu bạn xây tháp bảy báu đầy 
khắp tam thiên đại thiên thế giới thì cũng 
không có công đức. 


Đạo lý ở chỗ nào? Chính là phía trước 
có nói “chẳng phải là lợi ích chân thật”. Đây 
không phải là lợi ích chân thật, không như 
pháp, không thể liễu sanh tử, và cũng không 
thể chứng Niết-bàn, không có liên quan gì với 
chuyện này! Những chuyện này nói dễ nghe 
một chút thì là phước báo, phước báo hữu lậu 
trong lục đạo chúng sanh, không chút liên 
quan gì với công đức. Cho nên, những gì Thế 


Điểm quan trọng của hành môn 143 


Tôn dạy Bồ-tát nhất định phải là pháp tương 
ứng với ba-la-mật, thậm chí thọ trì bốn câu kệ, 
đây là trong kinh Kim Cang thường nói. Thọ trì 
đọc tụng vì người diễn nói, những công đức mà 
họ đạt được như ở phía trước nói, xây tháp bảy 
báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng 
không thể sánh với họ, trong kinh Kim Cang có 
rất nhiều thí dụ như vậy. 


Trong kinh Vô Lượng Thọ nói còn hay 
hơn nữa, “giả sử cúng dường hằng sa thánh, không 
bằng kiên dõng cầu chánh giác”. Thánh nhân Tiểu 
thừa là A-la-hán, thánh nhân Đại thừa là Địa 
thượng Bồ-tát!, Đẳng giác Bồ-tát, chư Phật Như 
Lai; bạn cúng dường những thánh nhân này 
nhiều như số cát sông Hằng, Phật bảo không 
bằng niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương 


1 Địathượng Bồ-tát (3_k #?#): Bồ-tát tu hành trọn một đại a-tăng- 
kì kiếp thì bắt đầu đoạn được một phần Hoặc, chứng được một phần 
Lí, đó gọi là Hoan hỷ địa, là Sơ địa. Từ Sơ địa trở lên có Thập địa, nếu 
tu hành đầy đủ hai đại a-tăng-kì kiếp thì đến Phật quả. Do đó, trước 
Sơ địa gọi là Địa tiền, từ Sơ địa trở lên gọi là Địa thượng; Địa tiển là 
phàm phu Bồ-tát, Địa thượng là Pháp thân Bồ-tát. 


144 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Cực Lạc, tại sao vậy? Bởi vì niệm Phật câu sanh 
thế giới Tây Phương Cực Lạc là lợi ích chân 
thật, lợi ích vĩnh hằng, khi sanh đến thế giới 
Tây Phương Cực Lạc sẽ viên chứng Tam bất 
thoái?, bạn một đời sẽ thành Phật. 


Chưa cần nói đến thành Phật, chỉ cần đến 
thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Bồ-tát, bạn 
sẽ là A-duy-việt-trí Bồ-tát, bạn liền có trí tuệ, 
có thần thông, có năng lực độ chúng sanh có 
duyên ở tận hư không khắp pháp giới, bạn có 
thể giúp đỡ họ. Nếu bạn cúng dường hằng sa 
thánh thì cũng chỉ là tu một chút phước mà 
thôi, trí tuệ và đức năng của bạn không thể hiện 
tiền, bạn không những không thể độ chúng 
sanh mà tự mình cũng không độ được; chuyện 
này đại sư Lục Tổ nói rất hay: “Sanh tử đại sự, 


2 Tam bất thoái (<=‡#): Ba bất thoái. Đó là Vị bất thoái, Hành bất 
thoái và Niệm bất thoái. 
1. Vị bất thoái: Vị thứ đã tu được không bị thoái thất (tụt mất), 
được quả vị nào thị trụ chắc quả vị đó để rồi tỉnh tấn thêm nữa. 
2. Hành bất thoái: Chẳng bị thoái thất đối với các pháp đã tu 
hành, tức là hạnh tu càng ngày càng tăng trưởng. 
3. Niệm bất thoái: Chẳng bị thoái chuyển về chánh niệm. 


Điểm quan trọng của hành môn 145 


phước không thể cứu”, cho dù phước lớn đến đâu 
cũng không thể giúp bạn liễu sanh tử, bạn vẫn 


không ra khỏi luân hồi. 


Muốn liễu sanh tử, thoát khỏi luân hồi thì 
phải tu tích công đức mới được, trong các thứ 
công đức không gì thù thắng hơn niệm Phật 
cầu sanh Tịnh độ, nhưng tâm nguyện thù thắng 
của chúng ta phát không được, tại sao lại phát 
không được? Phiển não tập khí còn nặng như 
vậy, vẫn là đoạn không được, tâm vẫn không 
thể lắng xuống, đây chính là nghiệp chướng 
tập khí của chính chúng ta từ vô thỉ kiếp đến 
nay quá nặng, nó đang gây chướng ngại cho 
chúng tai 


Chúng ta rất muốn tâm được thanh tịnh, 
rất muốn tương ứng với Phật, nhưng làm 
không được, làm không được nhưng tại sao lại 
gặp được pháp môn này? Tại sao lại gặp được 
bộ kinh này? Hay nói cách khác, chúng ta có 
thể gặp được pháp môn này, có thể gặp được 


146 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


bộ kinh này bởi vì thiện căn, phước đức, nhân 
duyên của chúng ta đã chín muồi. Tuy là gặp 
được nhưng muốn làm mà làm không được, 
đây là vì nghiệp chướng của mình sâu nặng, 
tuy là đầy đủ nhân duyên nhưng còn một chút 
chướng ngại, chỉ cần dẹp trừ chút chướng ngại 
này thì chúng ta sẽ thành công. 


Dùng phương pháp gì để dẹp trừ chướng 
ngại này? Đọc tụng. Nếu như có mấy người 
đồng tu chí đồng đạo hợp cùng nhau thường 
nghiên cứu thảo luận; nhất định đừng sợ xấu 
hổ, hãy đem lỗi lầm của mình nói ra, phát lộ 
sám hối. Có hai, ba bạn tốt, thật sự cùng nhau 
kiểm điểm những lỗi lầm của bản thân, mọi 
người cùng nhau nghiên cứu thảo luận để khắc 


phục những tập khí phiền não này. 


Thiện căn, phước đức, nhân duyên đời 
này của chúng ta đúng lúc chín muôi rồi, chỉ tại 
một chút chướng ngại này cản trở, đem nó dẹp 


trừ đi thì chúng ta sẽ thành công, vấn đề then 


Điểm quan trọng của hành môn 147 


chốt là ở đây! Cho nên, phải ghi nhớ thật kỹ 
ba câu nói của đức Phật: “Thọ trì, đọc tụng, vì 
người diễn nói.” Công đức này không biết lớn 
hơn gấp bao nhiêu lần việc Lương Võ Đế cả đời 
xây dựng 480 ngôi chùa, trong kinh đức Phật 
nói nếu có người xây tháp bảy báu đầy khắp 
tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không 
sánh bằng bạn. 

Mỗi lời mà đức Phật nói đều là lời chân 
thật, chúng ta đều mong muốn, kể cả bản thân 
tôi cũng vậy, cũng là đầy dẫy lỗi lâm, cũng là 
tập khí rất nặng, muốn sửa đổi mà sửa không 
hết. Ưu điểm của tôi là mỗi ngày giảng kinh 
cùng mọi người, có nhiều cơ hội phản tỉnh. 
Nếu như không vì người diễn nói thì bạn ít có 
cơ hội phản tỉnh; thường thường khuyên người 
khác đương nhiên cũng chính là khuyên bản 
thân, đây là đạo lý nhất định. Cho nên hy vọng 
mọi người noi theo phương hướng, mục đích 
này, hết lòng nỗ lực, vậy thì ba ngày tụ hội này 


của chúng ta sẽ rất có ý nghĩa, giúp chúng ta 


148 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


tiêu trừ rất nhiều chướng duyên ở trước mắt; 
biết được phải tu học như thế nào mới là công 
đức chân thật, mới là lời dạy chân thật của Phật 
đành cho chúng ta. 


PHỤ LỤC 


1. Người nội trợ trong gia đình làm sao để tu 
Bồ-tát đạo ngay trong đời sống thường ngày 


Mỗi ngày làm những công việc giống 
nhau nhất định sẽ cảm thấy rất buồn chán, nhất 
là nội trợ trong gia đình, hình như vĩnh viễn 
không có ngày giải thoát, rất nhiều người cảm 
thấy khổ não. Nếu như có thể đem quan niệm 
chuyển đổi trở lại thì sẽ làm được rất vui vẻ. 
Trong quan niệm của phàm phu là chấp trước 


có “tôi”. Tôi đang làm, tôi rất khổ, tại sao tôi 


150 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


lại phải làm thay họ, càng nghĩ càng phiền não 
hơn. Nếu học Bồ-tát đạo, phát đại thệ nguyện 
phổ độ chúng sanh thì cách nghĩ, cách nhìn của 


họ sẽ khác ngay. 


Hành Bồ-tát đạo đầu tiên phải tu “bố thí 
ba-la-rmật”. “Nội trợ Bồ-tát” ở trong nhà phục vụ 
cho mọi người chính là tu bố thí ba-la-mật. Bố 
thí có ba loại là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí 
vô úy. Bố thí tài có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài 
là chỉ cho việc ở bên ngoài kiếm tiền để chi tiêu 
trong gia đình. Nội tài là dùng thể lực, trí tuệ của 
mình phục vụ cho cả gia đình. Làm việc nhà có 
đây đủ ba loại bố thí này. Nếu bạn dọn dẹp nhà 
cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, làm cho mọi 
người trong nhà cảm thấy thoải mái dễ chịu, 
khiến hàng xóm ngưỡng mộ, đây là “trì giới ba- 
la-mật”, trì giới nghĩa là tuân theo phép tắc. Bạn 
có đủ nhẫn nại để làm, làm không chán không 
mệt, đây là “nhẫn nhục ba-la-mật”. Mỗi ngày 
còn phải cải tiến, hy vọng ngày mai làm tốt hơn 


1X.“ 


ngày hôm nay, đây là “tinh tấn ba-la-mật”. Tuy 


Phụ lục I5 


là mỗi ngày làm rất nhiều việc trong nhà nhưng 
tâm địa thanh tịnh mảy trần không nhiễm, đây 
là “thiên định ba-la-mật”. Trong tâm thanh tịnh 
thường sanh trí tuệ, pháp hỷ sung mãn, đây là 
“bát-nhã ba-la-mật”. Do đó biết được, hóa ra lục 
ba-la-mật của Bồ-tát được thành tựu viên mãn 
chính là nhờ vào việc lau bàn, quét nhà, giặt 
quần áo, nấu cơm. Đây cũng giống như những 
gì Thiện Tài đồng tử biểu diễn học Bồ-tát hạnh, 
tu Bồ-tát đạo trong kinh Hoa Nghiêm. 


Bạn làm tốt công việc trong nhà tức là đã 
làm tấm gương cho tất cả người nội trợ trên thế 
gian, làm tấm gương cho mọi gia đình. Như vậy 
có thể độ được người hàng xóm, mở rộng ra thì 
có thể ảnh hưởng đến xã hội, quốc gia, thế giới, 
thậm chí đến tận hư không khắp pháp giới. Thế 
mới biết được Bồ-tát ở trong nhà quét dọn, lau 
bàn, nấu cơm, giặt quần áo, xưa nay đều là đại 
nguyện đại hạnh phổ độ hết thảy chúng sanh 
trong tận hư không khắp pháp giới. Đây là học 
Phật, là chánh niệm, là thật tướng các pháp. 


152 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


Nếu có thể quán được như vậy thì sẽ được 
pháp hỷ sung mãn, làm sao có thể sanh phiền 
não cho được! Tu học Phật pháp nhất định phải 
thực hiện ngay trong đời sống, nếu không thể 
thực hiện ngay trong đời sống thì không có tác 
dụng gì. Nếu hiểu được điều này rồi thì từ đó 
suy ra, đi làm ở công ty cũng là tu Lục độ ba-la- 
mật. Bồ-tát ở các ngành các nghề thị hiện nam, 
nữ, già, trẻ, các thân phận không giống nhau; tu 
học tức là công việc, bổn phận bình đẳng giống 
nhau, đều là hạng nhất, không có hạng hai. 


2. Tỉnh Yếu Pháp Thập Niệm 


Xin nêu ra vắn tắt “Pháp mười niệm nhất 
định vãng sanh“ của pháp sư Tịnh Không 
tuyên giảng, để làm thường quy cho người tu 
học Tịnh tông sau này tự tu và cộng tu. Nay xin 


nói rõ [pháp ấy] ở phần sau: 


Với người tự tu, chính là pháp niệm mười 


tiếng Phật hiệu chín lần trong ngày: 


ö. 
5; 


Phụ lục 153 


. dáng sớm vừa mới thức dậy 
- Trước khi ăn sáng 
. Trước khi bắt đầu công việc buổi sáng 


. Sau khi xong công việc buổi sáng 


. Trước khi ăn trưa 
. Trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều 
. Sau khi xong công việc buổi chiều 
Trước khi ăn tối 
Trước khi đi ngủ 


Tổng cộng là chín lần, mỗi lần xưng niệm 


mười tiếng, bốn chữ hoặc sáu chữ danh hiệu 


Di-đà, nếu như có định khóa thường ngày thì 


vẫn làm như thường lệ. 


Nếu là cộng tu, phàm là giảng kinh, khai 


hội, dùng cơm v.v.. (không phải là những hoạt 


động theo nghi thức đặc biệt), trước khi mọi 


154 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


người bắt đầu cùng nhau làm việc hãy thực 
hành pháp thập niệm này. Tức là mời đại chúng 
cùng chắp tay đồng thanh xưng niệm mười 
tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật”, rồi sau đó bắt 
đầu tiến hành các hoạt động như giảng kinh, 


khai hội, dùng cơm v.v.. 


Dựa theo pháp thập niệm này để tự tu và 
cộng tu có những lợi ích đặc biệt như sau: 


1. Phương pháp này đơn giản dễ hành, 
thời gian ngắn mà thu được hiệu quả cao, xác 
thực mà lại thiết yếu, có thể áp dụng lâu dài và 
rộng rãi. 

2. Là phương pháp cụ thể, hữu hiệu cho 
“gia đình Phật pháp”. Thí dụ như thực hành 
trong ba bữa cơm ở gia đình, thì sẽ khiến cho 
tất cả thành viên trong nhà, có người tin hoặc 
không tin đều được gia trì nhiếp thọ không sót. 
Còn có lợi ích lớn là có thể Phật hóa người thân, 


bạn bè, hàng xóm, cho đến phổ cập toàn xã hội. 


Phụ lục 155 


3. Do đơn giản dễ hành, một ngày chín lần, 
từ sáng đến tối, thói quen niệm Phật không gián 
đoạn. Trong sinh hoạt mỗi ngày, niệm Phật liên 
tục ngày này qua ngày khác. Có thể duy trì như 
vậy thì khí chất, tâm tánh của người tu hành sẽ 
trở nên dần dần thanh tịnh, tín tâm cùng pháp 
hỷ sẽ sanh khởi, phước lớn không cùng tận. 


4. Nếu như có thể tùy thuận hài hòa, xưng 
niệm mười tiếng Phật hiệu, liển có thể loại bỏ 
được tạp nhiễm, tâm niệm vắng lặng, tâm thần 
hợp nhất, chuyên tâm hành đạo, mọi việc dễ 
thành, thường gặp may mắn, được Phật gia hộ, 
công đức không thể nghĩ bàn. 


5. Tự tu và cộng tu dung thông lẫn nhau, 
tích lũy tư lương, bản thân nắm chắc vãng sanh, 
mà Bồ-đề đại nghiệp đồng thời cũng thành vậy. 

6. Phương pháp này có hai tên gọi: 

Một là “Tịnh Nghiệp Gia Hạnh Thập 
Niệm Pháp”, là đối với người đã có định khóa 


156 TỊNH TÔNG NHẬP MÔN 


tu hành, bởi vì pháp này là từ định khóa vốn có 


mà tăng thêm. 


Hai là “Giản Yếu Tất Sanh Thập Niệm 
Pháp”, là đối với phần lớn những người tu Tịnh 
nghiệp không có định khóa trong hiện tại và 
sau này. Bởi vì hiện nay xã hội thay đổi, vội 
vã không ngừng, nhiều trở ngại khó khăn, mà 
phương pháp này dễ hội tụ đây đủ tư lương tín 
- nguyện - hạnh, bình dị mà trọn đủ. Lại phù 
hợp với tiêu chuẩn “nhiếp trọn sáu căn, tịnh 


niệm tiếp nối”, rất phù hợp mà không thiếu sót. 


Bởi vì mỗi lần niệm Phật thời gian ngắn, dễ 
nhiếp tâm và không giải đãi, lại lấy công hạnh 
chín lần niệm Phật phân bố đều nhau suốt cả 
ngày, thân tâm trong cả ngày không thể không 
chuyển hóa thành tâm Phật. Cũng chính là đời 
sống cả ngày biến thành niệm Phật, niệm Phật 


biến thành đời sống. 


Nói tóm lại, pháp này đơn giản mà thoải 


mái, không có chút khó khăn, trở ngại, nếu 


Phụ lục 157 


pháp này được lưu thông rộng rãi thì người tu 
Tịnh nghiệp thật là may mắn! Chúng sanh đời 
sau thật là may mắn! Chư Phật hoan hý! 


Namm-rnô A-di-äà Phật 


Nsàu chư Phật hoan hỷ năm 1994, tứ chúng 
Học hội Tịnh tông Mỹ quốc đồng kính khuyên. 


TỊNH TÔNG 
NHẬP MÔN 


(TÁI BẢN LẦN 1) 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 

Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 
* 

Œịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Bùi Việt Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập 
Lý Bá Toàn. Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh. Thiết kế mỹ thuật: Trần Nguyên Hải - 0989100421. 
Sửa bản in: Minh Trí 
* 

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông NIB 
Liên hệ ấn tống: 0989100421 
* 

In 4.000 cuốn, khổ 13,5cm x 20,5cm, tại Xí nghiệp in FAHASA, số 774 Trường Chinh, P15, 
0 Tân Bình, TP.HCM. Số XNKHXB: 3139-2022/CXBIPH/30 - 92/HĐ, 0ĐXB: 682/0Đ-NXBHĐ. 
(ấp ngày: 15/09/2022. In xong và nộp lưu chiếu: 2022 
1SBN:978-604-580-665-6 

JM.LIl 
Tất cả kinh sách của Ấn Tạo Kinh Văn đều cúng dường không bán. 
Quý vị muốn thỉnh kinh sách xin liên hệ Fanpage: Ấn Tạo Kinh Văn 


Ngoài ra có thể nghe pháp âm, đọc pháp ngữ tại: 
Kênh Youtube: Pháp Âm Tuyên Lưu 
Website: phapamtuyenluu.com 


